Quả Dự Lưu - Trích dẫn kinh điễn 


Tỷ-khưu ThanIssaro - Bình Anson biên dịch 
Nguyên tác: "Stream Entry - A Study Guide”, BhikkhUu Thanissaro, 


Access to Insight website, www.accesstoinsight.org 
Tham khảo: Đại tạng kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. 


Mục lục Phần 1 


Dẫn nhập 

1. Thân cân bậc Chân nhân 
5e 2. Biệt nghe Diệu pháp 

3. Như lý tác ý 

‹« 4. Thực hành pháp 


Kết luận 


-OoOOoo- 
Dẫn nhập 


Thân cận bậc Chân nhân là Dự lưu phần. 
Nghe diệu pháp là Dự lưu phân. 
Như lý tác ý là Dự lưu phân. 
Thực hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phân. 
[Tương Ưng 55.11] 


Dự lưu là quả vị đầu tiên của bốn quả vị thánh giải thoát (Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, A-la- 
hán). Danh từ "Dự lưu" có nghĩa là nhập dòng, để chỉ một người đã nhập dòng thánh giải 
thoát chắc chắn đưa đến Niết-bàn. Vị đó sẽ hoàn toàn giác ngộ, chậm nhất là trong bảy 
kiếp sống, và trong các kiếp đó sẽ không bao giờ tái sinh tại các đọa xứ (thú vật, địa ngục, 


ngạ quỷ, a-tu-la). 


Các đoạn kinh trích dẫn ở đây được sắp xếp theo bốn yếu tố nêu ra ở trên, và đồng thời 
có liên hệ đến những câu hỏi của các thiền sinh, cho dù pháp hành của họ có nhắm đến 
Giác ngộ hay không: Làm thế nào để nhận biết một vị chân sư? Làm thế nào để phân biệt 
Chân pháp và Ngụy pháp? Lắng nghe Diệu Pháp sẽ được lợi ích gì? Chúng ta phải tự vấn 
như thế nào trong quá trình tu tập? Các pháp hành nào là tương hợp với Chánh pháp? 
Trong khi tu tập, chúng ta cần phải tăng trưởng các phẩm hạnh nào để được nhiều lợi 


lạc? 


1. Thân cận bậc Chân nhân 


Đối với vị Tỳ-khưu hữu học, Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như 
vậy, này các Tỳ-khưu, tức là làm bạn với thiện. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu làm bạn với 


thiện, từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện. 


Tỳ-khưu làm bạn thiện, 
Tôn kính và kính trọng, 
Làm theo những lời nói, 
Của bạn bè thân hữu, 
Tỉnh giác và chánh niệm, 
Vị ấy sẽ tuần tự, 
Đạt được sự hoại diệt, 


Tắt cả mọi kiết sử. 
[Phật thuyết như vậy, 17] 


*Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu (kalyàsamiftatà), thiện 


bạn đãng(kalyànasahàyatà), thiện thân tình (kalyàsam-pavankatà). 


-- Chớ có nói vậy, này Ànanda! Chớ có nói vậy, này Ànanda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này 
Ànanda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-khưu thiện bạn hữu, 
thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ànanda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám 


ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn. 


Và này Ànanda, thế nào là Tỳ-khưu thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập 
và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ànanda, Tỳ-khưu tu tập chánh tri 
kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ- 
khưu tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... 
tu tập chánh tỉnh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên 
hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ànanda, là Tỳ-khưu 
thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo Tám ngành. 


Này Ànanda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh 
này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này 
Ànanda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị 
già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng 
sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp 
môn này, này Ànanda, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn 


hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. 
[Tương Ưng, 45.2] 


*Này cư sĩ Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiện? Ở đây, này Byagghapajja, thiện 
nam tử sống tại làng hay tại thị trấn. Tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những trẻ 
được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy 
đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị Ấy làm quen, nói chuyện, thảo 
luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập với đầy đủ lòng tin. Với những 
người đầy đủ giới đức, vị ấy học tập với đầy đủ giới đức. Với những người đầy đủ bố thí, 
vị ấy học tập với đầy đủ bố thí. Với những người đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập với đầy đủ trí 
tuệ. Này Byagghapajja, đây gọi là làm bạn với thiện. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử 
có lòng in, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là bậc Ứng cúng, Chánh biến tri, 
Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô Thượng Sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên Nhân 
sư, Phật, Thế Tôn". Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ lòng in. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ giới đức? Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ đắm say rượu 


men, rượu nấu. Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ giới đức. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử 
sống ở giađình, với tâm không bị cấu uế, xan tham chỉ phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay 
mở rộng, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này 


Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ bố thí. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có 
trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập (quyết trạch), chơn chánh chấm 


dứt khổ đau. Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 
[Tăng Chi, 8.54] 


*Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy 


không làmđược. Thế nào là một pháp? Này các Tỳ-khưu, tức là rõ biết mà nói láo. 


Người nào đã nói láo, 
Là vi phạm một pháp, 
Không kê đến đời sau, 
Không ác gì không làm. 


[Phật thuyết như vậy, 25] 


*- Này các Tỳ-khưu, có đầy đủ ba đức tánh, một người bạn cần được thân cận. Thế nào là 
ba? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu cho điều khó cho, làm điều khó làm, nhẫn điều khó 


nhẫn. Này các Tỳ-khưu, đầy đủ ba đức tánh, một người bạn cần được thân cận. 
[Tăng Chi, 3.133] 


*Ba pháp này, này các Tỳ-khưu, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên 
bố. Thế nào là ba? Bố thí, này các Tỳ-khưu, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc 
Chân nhân tuyên bố. Xuất gia, này các Tỳ-khưu, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc 
Chân nhân tuyên bố. Hầu hạ cha mẹ, này các Tỳ-khưu, được người Hiền trí tuyên 
bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các Tỳ-khưu, được người Hiền trí 


tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. 
[Tăng Chỉ, 3.45] 


*Này các Tỳ-khưu, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân 
nhân, này các Tỳ-khưu, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây 
là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-khưu, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. 


Đây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-khưu, tức là không biết ơn, 
không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-khưu, là biết ơn, là nhớ ơn. Đối với 
những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-khưu, tức là biết ơn, 


nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-khưu, tức là biết ơn, nhớ ơn. 
[Tăng Chi 2.31] 


*Này các Tỳ-khưu, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời gian 
dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt 
tuệ. 


Này các Tỳ-khưu, với cùng một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết, như 
vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí 


tuệ, không phải với liệt tuệ. 


Này các Tỳ-khưu, trong những hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết, như vậy, 
trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, 
không phải với liệt tuệ. 


Này các Tỳ-khưu, với đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời 
gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với 


liệt tuệ. 


(1) Này các Tỳ-khưu, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời 
gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với 


liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, có người do cộng trú với một người khác biết được như sau: 
"Trong một thời gian dài, vị Tôn giả này làm giới bị bể vụn, làm giới bị cắt xén, làm giới bị 
vết nhơ, làm giới bị chấm, đen, làm việc không có liên tục, hạnh kiểm không có liên tục 
trong các giới. Ác giới là Tôn giả này, Tôn giả này không giữ giới". 


Nhưng ở đây, này các Tỳ-khưu, người này do cộng trú với người kia, biết như sau: "Trong 
một thời gian dài, vị Tôn giả này không làm giới bị bể vụn, không làm giới bị cắt xén, 
không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị chấm, đen, làm việc có liên tục, hạnh kiểm có 


liên tục trong các giới. Giữ giới là Tôn giả này, Tôn giả này không phải ác giới". 


Này các Tỳ-khưu, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời gian 
dài, không có tác ý vấn đề khác, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. 
Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. 


(2) Này các Tỳ-khưu, với cùng chung làm một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được 
hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không 
tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến 


như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, một người do cùng làm một nghề với một người khác, biết được 
như sau: "Khác thay, vị Tôn giả này khi làm việc với một người; khác thay, với hai người; 
khác thay, với ba người; khác thay, với nhiều người, làm trái ngược là vị Tôn giả này, các 
sở hành trước khác với sở hành sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này. Vị 
Tôn giả này có sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây, này các Tỳ-khưu, một người do 
cùng làm một nghề với một người khác, biết được như sau: "Như thế nào, Tôn giả này khi 
làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như thế ấy với ba người, như thế ấy với 
nhiều người, không làm trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước giống với sở hành 


sau. Thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này." 


Này các Tỳ-khưu, với cùng chung làm một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu 
biết, như vậy trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác 
ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến 


như vậy. 


(3) Này các Tỳ-khưu, trong các hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy 
trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, 


không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, 
cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú thế giới 
này; Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này; Bản chất như vậy là sự an trú thế 
giới. Bản chất như vậy là có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển thế 
giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là, lợi và thất lợi, không danh tiếng và danh 
tiếng, chê và khen, lạc và khổ". Người ấy, cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị 
ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bắt tỉnh. 


Nhưng ở đây, này các Tỳ-khưu, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị 
ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú 
thế giới này; Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này; Bản chất như vậy là sự 
an trú thế giới. Bản chất như vậy là có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận 
chuyển thế giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là, lợi và thất lợi, không danh tiếng 
và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ". Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài 
sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, không sầu muộn, không than van, không 
khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bắt tỉnh. 


Này các Tỳ-khưu, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy 
trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, 


không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


(4) Này các Tỳ-khưu, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một 
thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải 
với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, có người, do đàm luận với một người khác, biết như vây: "Vị Tôn 
giả này, đối một câu hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, thời 
liệt tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không có trí tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này không nói lên 
câu nghĩa sâu sắc an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí 
cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị ấy không có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc 
rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt 
tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không có trí tuệ”. Ví như, này các Tỳ-khưu, một người 
có mắt, đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá nhỏ nỗi lên, người ấy suy nghĩ như 
sau: "Như vậy, con cá này nỗi lên; như vậy, làm cho gợn sóng; như vậy là độ nhanh của 
nó. Nhỏ bé là con cá này, con cá này không lớn”. 


Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, có người do đàm luận với một người khác, biết như vây: "Vị 
Tôn giả này, đối một câu hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, 
thời có trí tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này nói 
lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người 
hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc 
rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí 
tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không phải là liệt tuệ". Ví như, này các Tỳ-khưu, một 


người có mắt, đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá lớn nỗi lên, người ấy suy nghĩ 


như sau: "Như vậy, con cá này nỗi lên; như vậy, con cá này làm cho gợn sóng; như vậy 


làđộ nhanh của nó. To lớn là con cá này, con cá này không nhỏ". 


Này các Tỳ-khưu, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời 
gian dài, không thể khác được, có tác ý, không phải không tác ý với trí tuệ, không phải với 


liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
[Tăng Chi, 4.192] 


*.. Này các Tỳ-khưu, một người bất chánh (asappurisa) có thể biết một người bắt chánh: 
"Người bất chánh là vị này", hay không? 


-- Bạch Thế Tôn, không biết được. 


-- Lành thay, này các Tỳ-khưu! Này các Tỳ-khưu, không thể có sự tình, không thể có sự 
kiện, một người bất chánh có thể biết một người bất chánh: "Người bất chánh là vị này." 
Này các Tỳ-khưu, nhưng một người bất chánh có thể biết một người chơn chánh: "Người 


chơn chánh là vị này” hay không? 
-- Bạch Thế Tôn, không biết được. 


-- Lành thay, này các Tỳ-khưu! Này các Tỳ-khưu, không thể có sự tình, không thể có sự 
kiện một người bắt chánh có thể biết được một người chơn chánh: "Người chơn chánh là 


vị này". 


Người bát chánh, này các Tỳ-khưu, là người đầy đủ pháp bất chánh, giao du với người 
bất chánh, suy tư như người bất chánh, tư lường như người bắt chánh, nói năng như 
người bất chánh, hành động như người bất chánh, có tà kiến như người bắt chánh, bố thí 


như người bất chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người bắt chánh đầy đủ pháp bắt chánh? Ở đây, này 
các Tỳ-khưu, người bắt chánh bắt tín, vô tàm, vô quý, nghe ít, biếng nhác, thất niệm, liệt 
tuệ. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người bát chánh đầy đủ pháp bắt chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người bắt chánh giao du với những người bất chánh? 
Ở đây, này các Tỳ-khưu, những vị Bà-la-môn nào bát tín, vô tàm, vô quý, ít nghe, biếng 
nhác, thất niệm, liệt tuệ, những vị ấy là bạn, là thân hữu với người bắt chánh ấy. Như vậy, 


này các Tỳ-khưu, là người bắt chánh giao du với người bất chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người bắt chánh suy tư như người bất chánh? Ở đây, 
này các Tỳ-khưu, người bất chánh suy nghĩ tự làm hại mình, suy nghĩ làm hại người khác, 
suy nghĩ làm hại cả hai.. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người bất chánh suy tư như người 
bất chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người bất chánh tư lường như người bất chánh? 
Ở đây, này các Tỳ-khưu, người bắt chánh tư lường tự làm hại mình, tư lường làm hại 
người, tư lường làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người bắt chánh tư lường 
như người bất chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người bất chánh nói năng như người bất chánh? Ở 
đây, này các Tỳ-khưu, người bất chánh nói lời nói láo, nói lời hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời 


phù phiếm. Như vậy này các Tỳ-khưu, là người bắt chánh nói năng như người bất chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người bất chánh hành động như người bất chánh? Ở 
đây, này các Tỳ-khưu, người bắt chánh sát sanh, lấy của không cho, làm các tà hạnh 
trong các dục. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người bất chánh hành động như người bắt 


chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người bất chánh có tà kiến như người bất chánh? 
Ở đây, này các Tỳ-khưu, người bất chánh có tà kiến như sau: "Không có bố thí, không có 
lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời khác, không có cha, không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời, không có 
những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình chứng đạt 
với thượng trí đời này và đời khác, và truyền dạy lại". Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người 
bắt chánh có tà kiến như người bắt chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người bất chánh bố thí như người bất chánh? Ở đây, này 
các Tỳ-khưu, người bất chánh bố thí một cách vô lễ, bố thí không phải tự tay, bố thí không 
có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật không cần dùng, bố thí không nghĩ đến tương lai. 


Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người bất chánh bố thí như người bất chánh. 


Này các Tỳ-khưu, người bất chánh áy, đầy đủ pháp bất chánh như vậy, giao du với người 
bất chánh như vậy, suy tư như người bắt chánh như vậy, tư lường như người bất chánh 
như vậy, nói năng như người bất chánh như vậy, hành động như người bất chánh như 


vậy, có tà kiến như người bắt chánh như vậy, bố thí như người bất chánh như vậy, sau khi 


thân hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới của những người bất chánh. Và này các Tỳ- 


khưu, thế nào là cảnh giới của những người bất chánh? Địa ngục hay là bàng sanh. 


Này các Tỳ-khưu, một người chơn chánh có thể biết được một người chơn chánh: "Người 


chơn chánh là vị này” hay không? 
-- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này các Tỳ-khưu! Sự tình này xảy ra là người chơn chánh có thể biết được 
người chơn chánh: "Người chơn chánh là vị này”. Nhưng này các Tỳ-khưu, người chơn 
chánh có thể biết được người bất chánh: "Người bắt chánh là vị này" hay không? 


-- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này các Tỳ-khưu! Này các Tỳ-khưu, có sự tình này là người chơn chánh có 
thể biết được người bất chánh: "Người bất chánh là vị này". Này các Tỳ-khưu, người 
chơn chánh đầy đủ Chánh pháp, giao du với các bậc chơn chánh, suy nghĩ như các bậc 
chơn chánh, tư lường như các bậc chơn chánh, nói năng như bậc chơn chánh, 
hành động như bậc chơn chánh, có chánh kiến như bậc chơn chánh, bồ thí như bậc chơn 


chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người chơn chánh đầy đủ Chánh pháp? Ở đây, này các 
Tỳ-khưu, người chơn chánh có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, có nghe nhiều, có tinh 
cần, tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người chơn 


chánh đầy đủ những Chánh pháp. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người chơn chánh giao du với các bậc chơn chánh? 
Ở đây, này các Tỳ-khưu, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có lòng tin, có lòng tàm, có 
lòng quý nghe nhiều, tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ, những vị ấy là bạn, là thân 
hữu của vị chơn chánh ấy. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người chơn chánh giao du với 
các bậc chơn chánh. 


Và này, các Tỳ-khưu, như thế nào là người chơn chánh suy tư như người chơn chánh? 
Ở đây, này các Tỳ-khưu, người chơn chánh không suy nghĩ tự làm hại mình, không suy 
nghĩ làm hại người khác, không suy nghĩ làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là 


người chơn chánh suy tư như người chơn chánh. 


Và này, các Tỳ-khưu, như thế nào là người chơn chánh tư lường như người chơn chánh? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, người chơn chánh không tư lường tự làm hại mình, không tư 


lường làm hại người khác, không tư lường làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là 


người chơn chánh tư lường như người chơn chánh? 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là người chơn chánh nói năng như người chơn chánh? 
Ở đây, này các Tỳ-khưu, người chơn chánh từ bỏ không nói láo, từ bỏ không nói hai lưỡi, 
từ bỏ không nói ác khẩu, từ bỏ không nói phiếm luận. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người 


chơn chánh nói năng như người chơn chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người chơn chánh hành động như người chơn chánh? Ở 
đây, này các Tỳ-khưu, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
làm các tà hạnh trong dâm dục. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là người chơn chánh 


hành động như người chơn chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người chơn chánh có chánh kiến như bậc chơn chánh? 
Ở đây, này các Tỳ-khưu, người chơn chánh có chánh kiến như sau: "Có bố thí, có lễ hy 
sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, 
có loại hóa sanh. Ở đời có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh 
hạnh, đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này vàđời khác, và truyền dạy lại. Như vậy, 


này các Tỳ-khưu, là người chơn chánh có chánh kiến như người chơn chánh. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người chơn chánh bố thí như người chơn chánh? Ở đây, 
này các Tỳ-khưu, người chơn chánh bố thí một cách lễ độ, bố thí với tự tay, bố thí có suy 
tư kỹ lưỡng, bố thí những vật cần dùng, bố thí có nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các 


Tỳ-khưu, là người chơn chánh bố thí như người chơn chánh. 


Này các Tỳ-khưu, người chơn chánh ấy, đầy đủ Chánh pháp như vậy, giao du với người 
chơn chánh như vậy, suy tử như người chơn chánh như vậy, tư lường như người chơn 
chánh như vậy, nói năng như người chơn chánh như vậy, hành động như người chơn 
chánh như vậy, có chánh kiến như người như người chơn chánh như vậy, bố thí như 
người chơn chánh như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới của những 
người chơn chánh. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là cảnh giới của những người chơn 


chánh? Đại tánh của chư Thiên hay đại tánh của loài Người. 


[Trung Bộ, 110] 


Nếu thấy bậc hiên trí, 
Chỉ lỗi và khiễn trách, 
Như chỉ chỗ chôn vàng, 
Hãy thân cận người trí ! 
Thân cận người như Vậy, 


Chỉ tốt hơn, không xấu. 
[Pháp Cú, 76] 


Chớ thân với bạn ác, 
Chớ thân kẻ tiễu nhân. 
Hãy thân người bạn lành, 


Hãy thân bậc thượng nhân. 
[Pháp Cú, 78] 


-OoOoo- 
2. Biết nghe Diệu Pháp 


Đức Phật giảng cho thanh niên Kapadika Bharadvaja: 


-- Trước hết, này Bharadvaja, Ông đi đến lòng tin, nay Ông nói đến tùy văn. Này 
Bharadvaja, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tín, tùy 
hỷ, tùy văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. Này Bharadvaja, năm 
pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Tuy vậy, này Bharadvaja, có điều được khéo 
tin tưởng, có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo tin 
tưởng, có thể là thật, chân, không thay đổi. Lại nữa này Bharadvaja, có điều được khéo 
tùy hỷ... được khéo tùy văn... được khéo cân nhắc suy tư... được khéo chấp nhận, có thể 
là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo chấp nhận, có thể 
là thật, chân, không thay đổi. Hộ trì chân lý, này Bharadvaja không đủ để một người có trí 


đi đến kết luận một chiều là: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm" 


-- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ 


nào, chân lý được hộ trì? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. 


-- Này Bharadvaja, nếu có người có lòng tin và nói: "Đây là lòng tin của tôi", người ấy hộ 


trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự thật, ngoài 


ra đều là sai lầm". Chođến như vậy, này Bharadvaja, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như 
vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng 
ở đây, chưa phải là giác ngộ chân lý. Này Bharadvaja, nếu có người có lòng tùy hỷ.... Này 
Bharadvaja, nếu có người có lòng tùy văn... Này Bharadvaja, nếu có người có sự cân 
nhắc suy tư các lý do... Này Bharadvaja, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói: 
"Đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi", người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy 
không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm". Cho đến như 
vậy, này Bharadvaja, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này Bharadvaja, chúng tôi chủ 
trương hộ trì và cho đến như vậy, này Bharadvaja, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. 


Nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. 


-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn 
giả Gotama, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con nhìn 
thấy thộ trì chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân 
lý? Cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về giác 


ngộ chân lý? 


-- Ở đây, này Bharadvaja, Tỳ-khưu sống gần một làng hay một thị trắn. Một gia chủ hay 
con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân 
pháp, si pháp. Người này nghĩ rằng: "Không hiểu vị Tôn giả ấy có tham ái hay không, do 
những tham ái này, tâm vị ấy bị chỉ phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu 
không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui khiến người khác có những hành động khiến người 
ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". Trong khi xem xét vị ấy, người này biết 
như sau: "Vị Tôn giả ấy không có những tham pháp, do những tham pháp này tâm vị ấy bị 
chỉ phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không tháy vẫn nói: "Tôi thấy": hay 
xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải 
đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của 
một người không có lòng tham. Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp 


nhận; pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo giảng". 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch không có những tham pháp, người kia lại 
xem xét thêm vị ấy về các sân pháp: "Không hiểu vị Tôn giả ấy có sân pháp hay không, do 
những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu 


không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui khiến người khác có những hành động khiến người 


ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". Trong khi xem xét vị ấy, người này biết 


như sau: "Tôn giả ấy không có những sân pháp, do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chỉ 
phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui 
khiến người khác có những hành động, khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau 
khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một 
người không có lòng sân. Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó 
chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, 


pháp ấy không thể do một người có lòng sân khéo giảng". 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những sân pháp, người kia lại 
xem xét thêm vị ấy về các si pháp: "Không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không, do 
những sỉ pháp này, tâm của vị ấy bị chỉ phối đến nỗi dầu không biết, vẫn nói: "Tôi biết", 
dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui khiến người khác có hành động khiến người 
ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". Trong khi xem xét vị ấy, người này biết 
như sau: "Tôn giả ấy không có những si pháp, do những si pháp này, tâm vị ấy bị chỉ 
phối đến nỗi dầu không biết, vẫn nói: "Tôi biết", dầu không tháy, vẫn nói: "Tôi thấy", hay 
xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải 
đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của 
một người không có lòng si. Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó 
chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, 
pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng". 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người này sanh 
lòng tin đối với vị ấy, với lòng tin sanh, người này đến gần, khi đến gần liền thân cận giao 
thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, lóng tai, người ấy nghe pháp, sau khi nghe, liền 
thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các 
pháp được hoan hỷ chấp nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh, 
khi ước muốn sanh, liền cố gắng, sau khi cố gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc, người 
ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, và khi thể 
nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này, này Bharadvaja là sự giác 
ngộ chân lý, cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này, chúng 
tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý, nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 


-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý, cho đến như vậy, chân lý 
được giác ngộ, và cho đến như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa Tôn giả 
Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý, cho đến mức độ nào chân 


lý được chứng đạt. Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. 


-- Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được 
chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bharadvaja, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy, 
chân lý được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. 


-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy chân lý 
được chứng đạt, và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự 
chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi 


Tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharadvaja, tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không 
tinh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì 


chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. 


-- Trong sự tinh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi 


Tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự tinh cần, này Bharadvaja, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân 
nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần; do vậy, 


trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. 


-- Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 


hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự cân nhắc, này Bharadvaja, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng 
thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc; do vậy trong sự cân nhắc, 


thì cố gắng được hành trì nhiều. 


-- Trong sự cố gắng, Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn 


giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều. 

-- Trong sự cố gắng, này Bharadvaja, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối 
với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố 
gắng, do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. 


-- Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 


muốn hỏi Tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong ước muốn, này Bharadvaja, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu 
không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận 


pháp nên ước muốn khởi lên; do vậy, trong ước muốn, hoan hỷ chấp nhận pháp được 


hành trì nhiều. 


-- Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành 
trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp 


nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bharadvaja, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì 
nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý 
nghĩa nên có sự chấp nhận pháp; do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý 


nghĩa được hành trì nhiều. 


-- Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? 


Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không 
có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp, nên có tìm hiểu ý nghĩa; 
do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. 


-- Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự 


thọ trì pháp, chúng con hỏi Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự thọ trì pháp, này Bharadvaja, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe 
pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp; do vậy, trong sự 
thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. 


-- Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 


hỏi Tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự nghe pháp, này Bharadvaja, lóng tai được hành trì nhiều. Nếu không có lóng 
tai thì không có nghe pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp; do vậy, trong sự nghe 
pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 


-- Trong sự lóng tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi 


Tôn giả Gotama, trong sự lóng tai, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự lóng tai, này Bharadvaja, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không 
có thân cận giao thiệp thì không có lóng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên có lóng tai; do 
vậy, trong sự lóng tai, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. 


-- Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp nào được hành trì 
nhiều. 


-- Trong sự thân cận giao thiệp, này Bharadvaja, đi đến gần được hành trì nhiều. Nếu 
không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến gần nên có thân cận 


giao thiệp; do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. 


-- Trong sự đi đến gần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự đi đến gần, này Bharadvaja, lòng tin được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không 
sanh thì không đi đến gần. Và vì lòng tin sanh, nên có đi đến gần; do vậy, trong sự đi đến 


gần, lòng tin được hành trì nhiều. 
[Trung Bộ, 95] 
*.. Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kàlàmà ở Kesaputta bạch Thế Tôn: 


- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm 
chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, chê 
bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đến 
Kesaputta, họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích 
quan điểm người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng 
con có những nghi ngờ phân vân: "Trong những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai nói 


láo?” 


- Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những nghi ngờ! Đương nhiên, này các 
Kàlàmà, các Ông có những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các Ông 


đương nhiên khởi lên phân vân. 


Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; 
chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì 
phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn 


là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; Các 
pháp này là đáng chê; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bát hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng. 


Các Ông nghĩ thế nào, này Kàlàmà! Lòng tham khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 


như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các 
sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như 


vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bắt hạnh đau khổ lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, 


khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh 
vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. 


Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng si khi khởi lên trong nội tâm người nào, 
khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có si, này các Kàlàmà, bị si chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, 
lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như 


vậy, có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp này là thiện hay bất thiện? 


- Là bắt thiện, bạch Thế Tôn. 


- Đáng chê hay không đáng chê? 

- Có tội, bạch Thế Tôn. 

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? 
- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây, 


là như thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh, đau khổ, ở 
đây, đối với chúng con là vậy. 


- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các Ông: "Chớ có tin vì nghe báo cáo, 
chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh 
điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin 
vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát 


xuất từ nơi có uy quyên, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình." 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là bắt thiện; Các 
pháp này là đáng chê; Các pháp này bị các người có trí quở trách; Các pháp này nếu thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! 


Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 


Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; 
chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì 
phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn 


là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này là thiện; Các pháp 
này là không đáng chê; Các pháp này không bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, hãy tự đạt đến 


và an trú. 


Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không tham, khi khởi lên trong nội tâm người 


nào, khởi lên như vậy, là đưa lại hạnh phúc hay bắt hạnh cho người ấy? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị tham chinh phục, tâm không bị xâm 
chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không 
nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy hạnh phúc 


an lạc lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không sân, khi khởi lên trong nội tâm người 


nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị sân chinh phục, tâm không bị xâm 
chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không 
nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, an 


lạc lâu dài cho người ấy hay không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không si khi khởi lên trong nội tâm người nào, 


khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không si, này các Kàlàmà, không bị si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, 
không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, 
khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho 


người ấy hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp này là thiện hay bất thiện? 
- Là thiện, bạch Thế Tôn. 

- Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? 

- Không đáng chê, bạch Thế Tôn. 


- Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? 


- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc không, hay ở đây, 
là như thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc, an lạc. Ở 


đây, đối với chúng con là vậy. 


- Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin 
vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận 
siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp vớiđịnh kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có 


tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là thiện; Các 
pháp này là không có tội; Các pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này 
nếu được thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, hãy 


chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 
[Tăng Chi, 3.65] 
*Đức Phật giảng cho Tỳ-khưu ni Mahàpajàpatì Gotami: 


-- Này Gotamì, những pháp nào bà biết: "Những pháp này đưa đến tham dục, không phải 
ly tham; đưa đến hệ phước, không đưa đến ly hệ phước; đưa đến tích tập, không đưa đến 
không tích tập; đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục; đưa đến không biết đủ, không đưa 
đến biết đủ; đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh; đưa đến biếng nhác, không đưa 
đến tinh tấn; đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng". Này Gotamì, hãy 
thọ trì nhứt hướng rằng: "Đó là không phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là không phải 


lời dạy của bậc Đạo sư”. 


Và này Gotamì, những pháp nào bà biết: "Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến 
tham dục; đưa đến ly hệ phước, không đưa đến hệ phước; đưa đến không tích tập, không 
đưa đến tích tập; đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn; đưa đến biết đủ, không đưa đến 
không biết đủ; đưa đến nhàn tịnh, khôngđưa đến tụ hội; đưa đến tinh tấn, không đưa đến 
biếng nhác; đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng". Này Gotamì, hãy 
thọ trì nhứt hướng rằng: "Đó là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của bậc Đạo sư". 


[Tăng Chi, 8.53] 


*- Này các Tỳ-khưu, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm? 


1) Được nghe điều chưa nghe, 

2) Làm cho trong sạch điều được nghe, 
3) Đoạn trừ nghĩ, 

4) Làm cho tri kiến chánh trực, 


3) Làm cho tâm tịnh tín. 
Này các Tỳ-khưu, nghe pháp có năm lợi ích này. 
[Tăng Chi, 5.202] 


*Thành tựu sáu pháp, này các Tỳ-khưu, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào 
quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? Không thành tựu nghiệp chướng, 
không thành tựu phiền não chướng, không thành tựu dị thục chướng, có lòng tin, có ước 


muốn, và có trí tuệ. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỳ-khưu, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào 
quyết định tánh trong các thiện pháp. 


[Tăng Chi, 6.86] 


*Thành tựu sáu pháp, này các Tỳ-khưu, nếu được nghe diệu pháp, có thể bước vào 
quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? Khi Pháp và Luật được Như Lai 
thuyết giảng, có ưa nghe, có lóng tai, có an trú tâm liễu giải, nắm giữ điều lợi ích, bỏ qua 
điều không lợi ích, thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỳ-khưu, nếu được nghe diệu pháp, có thể bước vào 


quyết định tánh trong các thiện pháp. 
[Tăng Chỉ 6.88] 


Thế nào là giới đức? 
Thế nào là chánh hạnh? 
Cần phải làm tăng trưởng. 
Thân khẩu ý nghiệp nào? 
Đề người chánh nhập cuộc, 
Đạt được đích tối thượng? 


Kính lễ bậc trưởng thượng [1], 
Không ganh tị một ai, 
Cần phải biết thời gian, 

Để yết kiến Đạo sư [2|, 

Biết được đúng thời khắc, 
Thuyết pháp bắt đầu giảng, 
Hãy cần thận lắng nghe, 
Lời giảng được khéo nói. 


Hãy đi đến đúng thời, 
Trước mặt vị Đạo Sư, 
Từ bỏ tánh cứng đầu, 
Với thái độ khiêm tón, 
Hãy nhớ nghĩ ức niệm, 
Hãy chơn chánh hành trì, 
Mục đích và Chánh pháp, 
Ché ngự và Phạm hạnh 


Vui thích trong Chánh Pháp 
Hoan hỷ trong Chánh Pháp, 
An trú trên Chánh pháp, 
Biết phân tích Chánh pháp, 
Sở hành không làm gì, 
Có lời uế nhiễm pháp [3], 
Chịu hướng dẫn lãnh đạo, 
Lời trung thực khéo nói. 


Bỏ cười đùa, lắm miệng, 
Khóc than và sân hận, 
Làm những điều man trá, 
Lừa đảo, tham, kiêu mạn, 
Bồng bột và bạo ngôn, 
Cứng rắn và đam mê, 
Sóng từ bỏ tắt cả, 


Ly say đắm, kiên trì. 


Ghi chú: 


[1] Theo Chú giải, bậc Trưởng thượng là người có trí tuệ hơn ta, có nhiều kinh nghiệm 


hành thiền và các phương diện tu tập khác, và đã tu tập nhiều năm hơn ta. 


[2] Chú giải ghi rằng thời điểm để đến gặp vị đạo sư là khi chúng ta đã chế ngự được 
tham, sân, si, và khi chúng ta không thể tự mình tìm lời giải đáp. Đây cũng là lời khuyên 
của ngài Trưởng lão Đại Ca-chiên-diên (Maha Kaccana), ghi trong Tăng Chi 6.26, rằng 
thời điểm thích hợp để đến tham vấn vị đạo sư là khi chúng ta cần hướng dẫn để chế ngự 


một trong năm triền cái, hay khi ta không có được một đề mục quán niệm thích nghi để 


Thức tri được cốt lõi, 
Những lời đươc khéo nói, 
Đươc nghe khéo thức tri, 

Cốt lõi của thiên định, 
Với con người hắp tấp, 
Lại phóng dật buông lung, 
Trí tuệ, đều được nghe, 
Không có thể tăng trưởng. 


An vui thích Chánh pháp, 
Do bậc Thánh tuyên thuyết, 
Họ trở thành vô thượng, 
Về lời ý và nghiệp, 

Họ an tịnh nhu hòa, 

An trú trên thiên định, 
Chứng đạt được cốt lõi [4], 


Pháp được nghe, trí tuệ. 


[Kinh Tập, 2.9] 


đoạn trừ các lậu hoặc trong tâm thức. 


[3] Chú giải cho rằng "lời uế nhiễm pháp" là xem như tương đương với "thú thoại" (animal 
talk - nói chuyện hạ cấp, nhảm nhí). Có thể xem thêm các giải thích trong Luật tạng, giới 
Ưng đối trị (Paciffiya). 


[4] Cốt lõi của học tập và trí tuệ là Giải thoát. 


-OoOoo- 
3. Như lý tác ý 


-- Này các Tỳ-khưu, với vị Tỳ-khưu hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô 
thượng an ổn khỏi các triền ách, sau khi làm thành nội chi phần, Ta không thấy một chỉ 
phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy, này các Tỳ-khưu, tức là Như lý tác ý. Này các 


Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu như lý tác ý, từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện. 


Vị Tỳ-khưu hữu học, 
Hành như lý tác ý, 
Không một pháp nào khác, 
Nhiêu lợi ích như vậy. 
Đề đạt cho bằng được, 
Lợi ích thật tối thượng. 
Vị Tỳ-khưu như lý, 
Tỉnh tắn và tinh cân, 
Có thể thành đạt được, 
Sư đoạn diệt khô đau. 


[Phật thuyết như vậy, 16] 


*Này các Tỳ-khưu, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không 
thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các 
bậc Chơn nhơn, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập pháp các bậc 
Chơn nhơn, không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải 
tác ý; vị này vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần 
phải tác ý nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác 
ý. 

Này các Tỳ-khưu, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các 
Tỳ-khưu, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục 
lậu đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã 
sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã 
sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác 


ý. 


Này các Tỳ-khưu, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các 
Tỳ-khưu, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay 
dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã 
sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác 
ý. Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý, 


nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. 


Vị ấy không như lý tác ý như sau: "Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt 
trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá 
khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá 
khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai2 Ta sẽ có mặt 
trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước 
kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai?" Hay nay vị ấy có nghi ngờ về 
mình trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có 


mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu?". 


Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên: "Ta có tự ngã", 
tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; "Ta không có tự ngã", tà kiến này 
khởi lên với người ấy như thật như chơn; "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến 
này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự 
ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. "Không do tự mình, ta tưởng 
tri ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; hay tà kiến này 
khởi lên với người ấy: "Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp 
thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng 
tồn, không chuyền biến, và sẽ vĩnh viễn tồn tại". Này các Tỳ-khưu, như vậy gọi là tà kiến, 
kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này các Tỳ- 
khưu, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 


già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tỳ-khưu, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc Thánh, thuần thục 
pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thấy các bậc Chơn nhơn, thuần 
thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, tuệ tri các pháp cần phải 
tác ý, tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, 
nhờ tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý 


và tác ý các pháp cần phải tác ý. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý? Này 
các Tỳ-khưu, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay 
dục lậu đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu 
đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu 


đã sanh được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các Tỳ-khưu, 
những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được 
trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ 
diệt, đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không 
cần phải tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi 


và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 


Vị ấy như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: "Đây là khổ tập", như lý tác ý: "Đây là khổ 
diệt", như lý tác ý: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết 
sử được trừ diệt: thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỳ-khưu, các pháp ấy được gọi là 
pháp do tri kiến mà các lậu hoặc được đoạn trừ. 


[Trung Bộ, 2] 
* Trưởng lão Kotthika hỏi Trưởng lão Sàriputta (Xá-lợi-phất): 
-- Thưa Hiền giả Sàriputta, những pháp gì Tỳ-khưu giữ giới cần phải như lý tác ý? 


-- Này Hiền giả Kotthika, Tỳ-khưu giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẫn là vô thường, 
khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô 


ngã. 


Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẫn. Này Hiền giả Kotthika, vị Tỳ-khưu giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẫn là vô 
thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã. 


Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tỳ-khưu giữ giới do như tác ý năm thủ uẫn này là vô 


thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã, có thể chứng được quả Dự lưu. 


-- Với Tỳ-khưu đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Sàriputta, những pháp gì cần phải như 


lý tác ý? 


-- Với Tỳ-khưu đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ 
uân này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy 
hoại, rỗng không, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ-khưu Dự lưu, do 
như lý tác ý năm thủ uẫn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, 


ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt lai. 
-- Nhưng Tỳ-khưu Nhứt lai, này Hiền giả Sàriputta, phải như lý tác ý các pháp gì? 


- Tỳ-khưu Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, phải như lý tác ý năm thủ uẫn này là vô 
thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ-khưu Nhứt lai, do như lý tác ý 
năm thủ uẫn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, 


người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã, có thể chứng được quả Bắt lai. 
-- Nhưng Tỳ-khưu Bát lai, này Hiền giả Sàriputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì? 


-- Tỳ-khưu Bắt lai, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẫn này là vô 
thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ-khưu Bắt lai, do như lý tác ý 
năm thủ uẫn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã, có thể chứng được quả A-la-hán. 


-- Nhưng vị A-la-hán, này Hiền giả Sàriputta, cần phải như lý tác ý các pháp gì? 


-- Vị A-la-hán, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẫn này là vô thường, 
khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô 
ngã. 

Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa 
trong công việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến 
hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 


[Tương Ưng, 22.122] 


-OoOOO- 


4. Thực hành pháp và tùy pháp 


-- Và này các Tỳ-khưu, Ta nói minh giải thoát có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và 
cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy giác chi, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ- 
khưu, Ta nói rằng Bảy giác chi có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là 
thức ăn cho Bảy giác chỉ? Bốn niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ-khưu, Ta nói 
rằng Bốn niệm xứ có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho Bốn 
niệm xứ 2 Ba thiện hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ-khưu, Ta nói như rằng ba 
thiện hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? 
Các căn được chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ-khưu, Ta nói rằng các căn 
được chế ngự có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho các căn 
được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ-khưu, chánh 
niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm 
tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ-khưu, Ta nói rằng, như lý tác 
ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho như ý tác ý? Lòng tin, 
cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ-khưu, Ta nói lòng tin có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các 
Tỳ-khưu, Ta nói rằng nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy. 


Như vậy, này các Tỳ-khưu, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn thời làm viên 
mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin; lòng 
tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý được viên mãn, thời làm 
viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn 
các căn được chế ngự; các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện 
hành; ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được 
viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chỉ; Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn 


minh giải thoát. 
Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là sự viên mãn. 


Ví như, này các Tỳ-khưu, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống 
theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy đầy các 
hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ 
nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. 


Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làmđầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, 


chúng làm đầy biển cả. Như vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như vậy là sự 


viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên 
mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin; lòng 
tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý được viên mãn, thời làm 
viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn 
các căn được chế ngự; các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; 
ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên 
mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chỉ; Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh 


giải thoát. 
Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là viên mãn. 


[Tăng Chi, 10.61] 


Chánh niệm và Tỉnh giác: 


-- Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu hãy trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của Ta cho 


các Ông. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ-khưu chánh niệm? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 
trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỳ- 
khưu trú, quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. Tỳ-khưu trú, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời. Tỳ-khưu trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 


phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là Tỳ-khưu chánh niệm. 


Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là Tỳ-khưu tỉnh giác? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 
biết rõ ràng các cảm thọ khởi lên, biết rõ ràng các cảm thọ an trú, biết rõ ràng các cảm 
thọ đi đến tiêu mắt; biết rõ ràng các tưởng khởi lên, biết rõ ràng các tưởng an trú, biết rõ 


ràng các tưởng đi đến tiêu mắt. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là Tỳ-khưu tỉnh giác. 


Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu hãy trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của Ta cho 


các Ông. 


[Tương Ưng, 47.35] 


Hộ trì các căn 


Thế nào là vị Tỳ-khưu hộ trì các căn? Khi mắt thấy sắc, vị Tỳ-khưu không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỳ-khưu tự chế ngự 


nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến nhĩ căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên, Tỳ-khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhĩ căn, thực hành sự hộ trì nhĩ 


căn. 


Khi mũi ngửi hương, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến tỷ căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, Tỳ-khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì tỷ căn, thực hành sự hộ 
trì tỷ căn. 


Khi lưỡi nếm vị, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến thiệt căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, Tỳ-khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì thiệt căn, thực hành sự hộ trì 


thiệt căn. 


Khi thân cảm xúc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến thân căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, Tỳ-khưu chế ngự nguyên nhân Ấy, hộ trì thân căn, thực hành sự hộ trì 


thân căn. 


Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, Tỳ-khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý 


. 


can. 


Vị Ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vẫn đục. Như 


vậy, vị Tỳ-khưu hộ trì các căn. 


[Trường Bộ, 2] 


Ba Thiện hành 


Đức Phật giảng cho cư sĩ Cunda (Thuằn-đà), con người thợ rèn: 
-- Này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh về lời có bốn, tịnh hạnh về ý có ba. 


Này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về thân có ba? Ở đây, này Cunda, có người đoạn tận sát 
sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm; biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh, và loài hữu tình. Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho; bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không có 
cho người ấy, người ấy không lấy với ý niệm trộm cắp. Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, không hành tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có 
chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng 
vòng hoa (đám cưới). Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba. 


Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về lời có bốn? Ở đây, này Cunda có người đoạn tận 
nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được 
hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì người biết". Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi 
không biết". Nếu biết, người ấy nói: "Tôi biết". Hay nếu không thấy, người ấy nói: "Tôi 
không thấy". Nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói của người ấy không trở 
thành cố ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc 
nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi; nghe điều gì 
ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa 
hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác; người 
ấy nói những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
nhiều người, vui ý nhiều người. Đoạn tận lời nói phù phiếm; người ấy nói đúng thời, nói 
chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp 
thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về 


lời nói có bốn. 


Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về ý có ba? Ở đây, này Cunda, có người không tham 
ái, không tham lam tài vật kẻ khác, không nghĩ rằng: "Ôi! Mong rằng mọi tài vật của người 
khác trở thành của mình". Không có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: 
"Mong rằng những loài hữu tình này sống lo tự ngã, không thù hận, không sân hận, không 


nhiễm loạn, được an lạc". Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng: "Có bố 


thí, có cúng thí, có tế lễ, các hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có 
mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành 
trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời 


sau". Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về ý có ba. 
Này Cunda, đó là mười thiện nghiệp đạo. 


[Tăng Chi, 10.176] 


*“ 


Bón Niệm xứ 


Và như thế nào, này các Tỳ-khưu, là nhập tức xuất tức niệm được tu tập? Như thế nào là 


làm cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên mãn? 


Khi nào, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay khi thở ra 
dài, vị ấy biết "Tôi thở ra dài". Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". Hay khi thở 
ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên thân, này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này 
các Tỳ-khưu, đối với các thân, Ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, này các Tỳ- 
khưu, trong khi tùy quán thân trên thân, vị Tỳ-khưu trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời. 


Khi nào, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nghĩ: "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này các 
Tỳ-khưu, đối với các cảm thọ, Ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các Tỳ- 
khưu, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, Tỳ-khưu trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 


niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Khi nào, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu nghĩ: "Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tu tập. "Với tâm 


hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm Thiền định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm 


Thiền định, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm 
giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán tâm trên tâm, này các Tỳ-khưu, Tỳ- 
khưu trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này các Tỳ-khưu, 
sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do 
vậy, này các Tỳ-khưu, trong khi tùy quán tâm trên tâm, Tỳ-khưu trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 


chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 


Am 


Khi nào này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu nghĩ: "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 


vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham... quán đoạn diệt... quán từ bỏ, tôi sẽ 


A" 


thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán trên các pháp, 
này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn (sự vật) với niệm xả ly. 
Do vậy, này các Tỳ-khưu, trong khi tùy quán pháp trên các pháp, Tỳ-khưu trú, nhiệt tâm, 


tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 


Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỳ-khưu, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn 


như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. 


[Trung Bộ, 118] 
Bảy Giác chỉ 


Và bốn niệm xứ, này các Tỳ-khưu, được tu tập như thế nào, được làm sung mãn như thế 


nào, khiến cho bảy giác chi được viên mãn? 


Này các Tỳ-khưu, trong khi tùy quán thân trên thân, Tỳ-khưu trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được 
an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú, này các Tỳ-khưu, trong 
khi ấy niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với Tỳ-khưu. Trong khi ấy, Tỳ-khưu tu tập niệm 


giác chi. Trong khi ấy, niệm giác chi được Tỳ-khưu tu tập đi đến viên mãn. 


Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thầm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các 
Tỳ-khưu, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ-khưu với trí tuệ suy tư, tư duy, thẫm sát 
pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp giác chi được bắt đầu khởi lên với Tỳ-khưu. Trong khi ấy, 
Tỳ-khưu tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy, trạch pháp giác chi được Tỳ-khưu tu tập 


đi đến viên mãn. 


Trong khi Tỳ-khưu với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động 
bắt đầu khởi lên với vị Tỳ-khưu. Này các Tỳ-khưu, trong khi Tỳ-khưu với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thâm sát pháp ấy, trong khi ấy sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với Tỳ- 
khưu ấy. Trong khi ấy tinh tấn giác chỉ được bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-khưu. Trong khi ấy, 
Tỳ-khưu tu tập tinh tấn giác chỉ. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được Tỳ-khưu tu tập đi đến 


viên mãn. 


Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Này các Tỳ-khưu, 
trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi Tỳ-khưu tinh tấn tinh cần, trong khi ấy, 
hỷ giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-khưu. Trong khi ấy, hỷ giác chi được vị Tỳ-khưu tu tập. 


Trong khi ấy hỷ giác chỉ được Tỳ-khưu tu tập đi đến viên mãn. 


Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các 
Tỳ-khưu, trong khi Tỳ-khưu với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-khưu. Trong khi ấy, khinh an giác 
chi được Tỳ-khưu tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỳ-khưu làm cho đi đến 


sung mãn. 


Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tính. Này các Tỳ-khưu, trong khi Tỳ- 
khưu có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy, định giác chỉ bắt đầu 
khởi lên nơi Tỳ-khưu. Trong khi ấy, định giác chỉ được Tỳ-khưu tu tập. Trong khi ấy định 
giác chi được Tỳ-khưu làm cho đi đến sung mãn. 


VỊị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỳ-khưu, 
trong khi Tỳ-khưu với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, trong khi 
ấy, xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-khưu. Trong khi ấy, xả giác chỉ được Tỳ-khưu tu 


tập. Trong khi ấy xả giác chi, được Tỳ-khưu làm cho đến sung mãn. 
Này các Tỳ-khưu, trong khi quán thọ trên các cảm thọ, ... 
Này các Tỳ-khưu, trong khi quán tâm trên tâm, ... 


Này các Tỳ-khưu, trong khi quán pháp trên các pháp, Tỳ-khưu an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, trong khi ấy niệm của vị ấy được an 
trú, không có hôn mê. Này các Tỳ-khưu, trong khi niệm của Tỳ-khưu được an trú, không 
có hôn mê, niệm giác chỉ, trong khi ấy, được bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-khưu. Niệm giác chỉ 
trong khi ấy được Tỳ-khưu tu tập. Niệm giác chỉ trong khi ấy, được Tỳ-khưu làm cho đi 


đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy với 


trí tuệ. Này các Tỳ-khưu, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chỉ trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi 
Tỳ-khưu. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được Tỳ-khưu tu tập. Trạch pháp giác chỉ trong 
khi ấy đi đến sung mãn, tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Này các Tỳ- 
khưu, trong khi Tỳ-khưu suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy với trí tuệ, và tinh tấn không 
thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy, tinh tấn giác chỉ trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị Tỳ- 
khưu. Tinh tấn giác chỉ được Tỳ-khưu tu tập. Tinh tấn giác chi được Tỳ-khưu làm cho đi 
đến sung mãn. Đối với vị ấy, tinh cần tinh tắn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Này 
các Tỳ-khưu, trong khi Tỳ-khưu tinh cần tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, 
hỷ giác chỉ trong khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi Tỳ-khưu. Hỷ giác chỉ trong khi ấy được 
Tỳ-khưu tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được Tỳ-khưu làm cho đi đến sung mãn. Thân 
của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các Tỳ- 
khưu, trong khi Tỳ-khưu với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, trong 
khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-khưu. Trong khi ấy, khinh an giác chi được 
Tỳ-khưu tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỳ-khưu làm cho đi đến sung mãn. 
Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các Tỳ-khưu, trong khi vị ấy 
có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi 
lên nơi Tỳ-khưu. Trong khi ấy, định giác chi được Tỳ-khưu tu tập. Trong khi ấy định giác 
chi được Tỳ-khưu làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn 
(sự vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỳ-khưu, trong khi Tỳ-khưu với tâm định tĩnh như vậy, 
khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-khưu. 
Trong khi ấy, xả giác chi được Tỳ-khưu tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được Tỳ-khưu làm 


cho đi đến sung mãn. 


Này các Tỳ-khưu, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy 


khiến cho bảy giác chỉ được sung mãn. 
[Trung Bộ, 118] 
Minh giải thoát 
Và này các Tỳ-khưu, bảy giác chỉ được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như 
thế nào, khiến cho minh giải thoát được viên mãn? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu tu tập niệm giác chỉ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 


tham, liên hệđến diệt, hướng đến xả ly; Tỳ-khưu tu tập trạch pháp giác chi...; Tỳ-khưu tu 


tập tinh tấn giác chi...; Tỳ-khưu tu tập hỷ giác chỉi...; Tỳ-khưu tu tập khinh an giác chỉ...; Tỳ- 
khưu tu tập định giác chỉ...; Tỳ-khưu tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. Này các Tỳ-khưu, bảy giác chỉ được tu tập như 


vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. 
[Trung Bộ, 118] 


-OoOOO- 
Kết luận 


- Này các Tỳ-khưu, thế nào là tám tư niệm của bậc Đại nhân? 


Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người ít dục, Pháp này không phải để cho người 
nhiều dục; Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho 
người không biết đủ; Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người sống thanh vắng, pháp 
này không phải để cho người ưa hội chúng; Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người 
tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biếng nhác; Này các Tỳ-khưu,Pháp 
này để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm; Này các Tỳ- 
khưu, Pháp này để cho người Thiền định, pháp này không phải để cho người không Thiền 
định; Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người có trí tuệ, Pháp này không phải để cho 
người ác tuệ; Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người không ưa hý luận, không thích hý 
luận, Pháp này không phải để cho người ưa hý luận, thích hý luận. 


(1) Này các Tỳ-khưu, "Pháp này để cho người ít dục, Pháp này không để cho người có 


dục lớn”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


Này các Tỳ-khưu, ở đây, Tỳ-khưu ít dục không muốn: "Mong người ta biết tôi là ít dục"; 
biết đủ, không muốn: "Mong người ta biết tôi là biết đủ"; sống viễn ly, không muốn: "Mong 
người ta biết tôi sống viễn ly"; tinh cần tinh tấn, không muốn: "Mong người ta biết tôi sống 
tinh cần tinh tấn"; trú niệm, không muốn: "Mong người ta biết tôi trú niệm"; có định, không 
muốn: "Mong người ta biết tôi có định"; có tuệ, không muốn: "Mong người ta biết tôi là 
người có tuệ "; không thích hý luận, không muốn: "Mong người ta biết tôi không thích hý 
luận". Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người ít dục, Pháp này không để cho người có 
dục lớn", đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


(2) Này các Tỳ-khưu, "Pháp này để cho người biết đủ, Pháp này không để cho người 


không biết đủ", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y áo, đồ ăn khát 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỳ-khưu, "Pháp này để cho người biết đủ, 
Pháp này không phải để cho người không biết đủ", đã được nói đến như vậy. Do duyên 


này được nói như vậy. 


(3) Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người sống viễn ly, "Pháp này không phải để cho 


người ưa thích hội chúng”, như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Với Tỳ-khưu sống viễn ly, có nhiều người đến thăm như Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu-Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các ngoại đạo sư, đệ tử của 
các ngoại đạo sư. Ở đây, Tỳ-khưu với tâm thuận về viễn ly, hướng về viễn ly, nhập vào 
viễn ly, trú vào viễn ly, thích thú xuất ly, nói lời hoàn toàn liên hệ đến lánh xa. Này các Tỳ- 
khưu, Pháp này để cho người viễn ly, "Pháp này không phải để cho người không ưa hội 


chúng", đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


(4) Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, "Pháp này không phải để 
cho người biếng nhác", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu sống tinh cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, 
thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người tinh cần tinh tắn, "Pháp này không phải để cho 


người biếng nhác", đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


(5) Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người trú niệm, "Pháp này không phải để cho 


người thất niệm", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ tùy 
niệm những điều đã làm, nói đã lâu. Này các Tỳ-khưu, "Pháp này để cho người trú niệm, 
Pháp này không phải để cho người thất niệm", đã được nói đến như vậy. Do duyên 
này được nói như vậy. 


(6) Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người thiền định, "Pháp này không phải để cho 


người không thiền định", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


Ở đây các Tỷ-kheo ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng đạt và an trú vào Thiền thứ 


nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú vào Thiền thứ hai, 


một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 


xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú vào Thiền thứ ba. 


Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 


không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người thiền định, "Pháp này không phải để cho người 


không thiền định", đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


(7) Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người có trí tuệ, "Pháp này không phải để cho 


người không trí tuệ", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể 
nhập (quyết trạch), đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỳ-khưu, "Pháp 
này để cho người có trí tuệ, Pháp này không phải để cho người không trí tuệ", đã được 


nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy 


(8) Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người không ưa hý luận, không thích hý luận, 
"Pháp này không phải để cho người ưa hý luận, thích hý luận", như vậy đã được nói đến. 


Do duyên gì được nói như vậy? 


Này các Tỳ-khưu, ở đây, Tỳ-khưu đối với đoạn diệt hý luận, tâm được phần chắn, tịnh tín, 
an trú, hướng đến. Này các Tỳ-khưu, Pháp này để cho người không ưa hý luận, không 
thích hý luận, "Pháp này không phải để cho người ưa hý luận, thích hý luận", đã được nói 
đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


[Tăng Chi, 8.30] 


*-- Thành tựu bảy pháp, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đáng được cung kính, đáng được tôn 


trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Thế nào là bảy? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu là vị biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, 
biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết người thắng kẻ liệt. 


(1) Và này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ-khưu biết pháp? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 
biết pháp: Khế Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết, Như thị thuyết, 
Bổn sanh, Pháp chưa từng có, Phương quảng. Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu không biết 
pháp: Khế kinh, Ứng tụng... Phương quảng, vị ấy ở đây không được gọi là vị biết pháp. 


Và này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu biết pháp: Khế kinh, Ứng tụng... Phương quảng; do 


vậy, vị ấy được gọi là vị biết pháp. Như vậy là biết pháp. 


(2) Thế nào là biết nghĩa? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu biết ý nghĩa của lời thuyết 
này, của lời thuyết kia: "Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này". Này 
các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia: "Đây là 
ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này", thời ở đây, vị ấy không được gọi là 
vị biết nghĩa. Và này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời 
thuyết kia: "Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này"; do vậy, vị 
ấy được gọi là vị biết nghĩa. Đây là biết pháp, biết nghĩa. 


(3) Thế nào là tự biết? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu tự biết, "Cho đến như vậy, tôi có 
lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài". Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu 
không biết tự ngã như vầy: "Cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, 
trí tuệ, biện tài", thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết tự ngã. Nếu Tỳ-khưu, này các 
Tỳ-khưu, biết tự ngã: "Cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, 


biện tài"; do vậy, vị ấy được gọi là vị biết tự ngã. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết. 


(4) Và thế nào là biết ước lượng? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu biết ước lượng 
(vừa đủ) trong khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khát thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu không biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thời vị ấy ở đây không được gọi là 
vị biết ước lượng vừa đủ. Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu biết ước lượng vừa đủ khi nhận 
các vật dụng như y, đồ ăn khát thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; do vậy vị ấy được gọi 


là vị biết ước lượng vừa đủ. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết ước lượng. 


(5) Và thế nào là biết thời? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu biết thời: "Đây là thời để 
tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời Thiền tịnh". Này các Tỳ- 
khưu, nếu Tỳ-khưu không biết thời: "Đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là 
thời tu tập, đây là thời Thiền tịnh", thời ở đây, vị ấy được gọi là không biết thời. Và này các 
Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu biết thời: Đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời 
tu tập, đây là thời Thiền tịnh": do vậy, vị ấyđược gọi là vị biết thời. Đây là biết pháp, biết 
nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời. 


(6) Và thế nào là biết hội chúng? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu biết hội chúng: "Đây là 
hội chúng Sát-đé-ly, đây là hội chúng Bà-la-môn, đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội 


chúng Sa-môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói 


như vậy, nên im lặng như vậy". Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu không biết hội chúng: "Đây 
là hội chúng Sát-đế-ly, đây là hội chúng Bà-la-môn, đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội 
chúng Sa-môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói 
như vậy, nên im lặng như vậy", thời ở đây, vị ấy không được gọi là "Vị biết hội chúng". Và 
này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu biết hội chúng: "Đây là hội chúng Sát-đế-ly, đây là hội 
chúng Bà-la-môn, đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội chúng Sa-môn. Ở đây, nên đi đến 
như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy": do 
vậy, được gọi là "Vị biết hội chúng". Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết 


thời, biết hội chúng. 


(7) Và thế nào là biết người thắng liệt? Ở đây, này các Tỳ-khưu, với vị Tỳ-khưu, loài 
Người được biết theo hai hạng: một hạng ưa thấy các bậc Thánh, một hạng không ưa 
thấy các bậc Thánh. Người này không ưa thấy các bậc Thánh, do có việc ấy, đáng bị quở 
trách. Còn người này ưa thấy các bậc Thánh, do việc ấy, đáng được tán thán. Có hai 
hạng người nghe diệu pháp: một hạng người ưa nghe diệu pháp, một hạng người không 
ưa nghe diệu pháp. Hạng người này không ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy, đáng bị 
quở trách. Hạng người này ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy, đáng được tán thán. Có hai 
hạng người nghe diệu pháp: một hạng người lắng tai nghe diệu pháp, một hạng người 
không lắng tai nghe diệu pháp. Hạng người này không lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc 
ấy, đáng bị quở trách. Hạng người này lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy, đáng được 
tán thán. Có hai hạng người lắng tai nghe pháp: một hạng người nghe xong, thọ trì pháp; 
một hạng người nghe xong, không thọ trì pháp. Người này nghe xong không thọ trì pháp, 
do sự việc ấy, đáng bị quở trách. Người này nghe xong thọ trì pháp, do sự việc ấy, đáng 
được tán thán. Có hai hạng người nghe xong thọ trì pháp: một hạng người quán sát ý 
nghĩa các pháp được thọ trì, một hạng người không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ 
trì. Hạng người này không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc ấy, đáng 
được quở trách. Hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc 
ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì: một 
hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp; tùy pháp; một hạng 
người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Hạng 
người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp, do sự 
việc ấy, đáng bị quở trách. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng người sau khi hiểu 
nghĩa, sau khi hiểu pháp đã thực hành pháp; tùy pháp: một hạng người thực hành với 
mục đích tự lợi, không có lợi tha; một hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. 


Hạng người này thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha, do sự việc ấy, đáng bị 
quở trách. Hạng người này thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha, do sự việc Ấy, đáng 
được tán thán. Như vậy, này các Tỳ-khưu, đối với Tỳ-khưu, loài Người được biết theo hai 


hạng. Như vậy, này các Tỳ-khưu, là Tỳ-khưu biết hạng người thắng liệt. 


Do thành tựu bảy pháp này, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đáng được cung kính, đáng được 


tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
[Tăng Chi, 7.64] 
(Trong ngày cuối cùng còn tại thế) Đức Như Lai nói với tôn giả Ànanda: 


- Này Ànanada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, 
những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. 
Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi 
trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, 
gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trỗi 
dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 


Nhưng, này Ànanda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay 
lễ kính Như Lai. Này Ànanda, nếu có Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào 
thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng 
Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự 
cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ànanda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ànanda, quý vị 


cần phải học tập như vậy.[Trường Bộ, 16] 
Mục lục Phân 2 


1. Dẫn nhập 

2. Khai mở Pháp nhãn 

3. Ba Kiết sử đầu tiên 

4. Đặc tính của quả Dự lưu 
5. Thành quả 

6. Lời khuyên 


-OoOoo- 


1. Dẫn nhập 


Kinh điền trích dẫn ở đây được trình bày trong 5 phần. Phân Một, Khai mở Pháp nhãn, đề 
cập đến kinh nghiệm thực chứng quả Dự lưu, và kết thúc bằng một đoạn kinh về tri kiến 


của bậc Dự lưu so với bận A-la-hán. 


Phân Hai đề cập đến 3 kiết sử đầu tiên trói buộc chúng ta trong vòng luân hồi: thân kiến, 


hoài nghi, và giới cắm thủ. Các kiết sử này được đoạn diệt khi khai mở Pháp nhãn. 


Phân Ba đề cập đến các đặc tính của của vị đã đắc quả Dự lưu, sau khi chặt đứt 3 kiết sử 
đầu tiên. Phân nây tập trung vào 3 danh sách liệt kê bón yếu tố của quả Dự lưu, mà chúng 
ta không nên lầm lộn với bốn chi phân tạo điều kiện đưa đến quả Dự lưu như đã trình bày 


trong phần trích dẫn kinh điển lúc trước. 


Phân Bón, Kết quả, đề cập đến các thành quả mà bậc Dự lưu có được trong đời này và 


các đời sau. 


Phân Năm là Lời Khuyên, trích dẫn lời dạy của Đức Phật trước khi Ngài tịch diệt. Bài kinh 
ghi chép các lời khuyên này -- Kinh số 16 của Trường Bộ -- cũng ghi nhận rằng các vị Tỳ 
khưu hiện diện trong giờ phút đó đều đã đạt các quả Thánh, thấp nhát là quả Dự lưu. Vì 
thế, sự kiện Đức Phật nhắn mạnh đến sự nỗ lực tinh tân trong lời dạy cuối cùng cho thấy 


rằng ngay cả các vị đã đắc Dự lưu cũng vẫn phải tinh tắn tu tập, không được dễ duôi. 


** *% 


Chữ "lưu" (dòng sông) trong từ "Dự lưu" là đề ám chỉ nơi mà tất cả tám chi phân của Bát 


Chánh Đạo cùng hội nhập lại. 


-- "Dòng sông, dòng sông", này Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Sàriputta, thế nào là 


dòng sông? 


-- Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông Thánh đạo Tám ngành. Tức là chánh tri kiến, chánh tư 


duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định. 


-- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Này Sàriputta, đây là dòng sông Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 


tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


-- "Dự lưu, Dự lưu”, này Sàriputta, được gọi là như vậy. Này Sàriputta, thế nào là Dự lưu? 


-- Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Thánh đạo Tám ngành này, người ấy gọi là Dự lưu, vị Tôn 


giả với tên như vậy, với họ như vậy. 


-- Lành thay, lành thay, này Sàriputtal Này Sàriputta, ai thành tựu Thánh đạo Tám ngành 


này, người ấy được gọi là bậc Dự lưu, vị Tôn giả với tên như thế này, với họ như thế này. 
[Tương Ưng 55.5] 


Sự hội nhập của tám chi phần này gọi là "dòng lưu" vì nó chắc chắn đưa đến 2 điều, cũng 
như các nhánh sông nhỏ sẽ hội nhập vào một con sông chính rồi sẽ chảy ra biển: 1) tức 
thời, dòng lưu đó đưa đến việc khai mở Pháp nhãn, đó là nhận thức được sự giác ngộ đầu 
tiên; 2) sau đó, với thời gian - tối đa là 7 kiếp luân hôi, dòng lưu sẽ đưa vị ấy đến giải thoát 


tối hậu. 
-OoOoo- 


2. Khai mở Pháp nhãn 


Pháp nhãn nhìn thấy gì khi sinh khởi? 
... Rồi đại đức Assajii đã nói với du sĩ Sãriputta lời dạy này thuộc về Giáo Pháp: 


Pháp sanh lên do nhân 
Như Lai giảng nhân ấy, 
Nhân diệt thời Pháp diệt, 
Đại Sa-môn nói vậy. 


Rồi khi đã nghe được lời dạy này thuộc về Giáo Pháp thì Pháp nhãn không nhiễm bụi 
trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Sãriputta: "Điều gì có bản tánh sanh lên thì 


toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt." 
[Đại phẩm, I.23.5] 


Đoạn kinh giảng dưới đây - được lập lại nhiều lần trong Kinh tạng - thoạt xem qua có vẻ 
không có gì thâm sâu. Tuy nhiên, kinh văn nêu rõ là tri kiến không phải chỉ là lòng tin hay 
sự suy tư mà phải do sự tự thực chứng. Lòng tin và suy tư có thê giúp đưa đến tri kiến - và 
một cấp độ nào đó của lòng tín thành và sự hiểu biết có thể bảo đảm rằng một ngày 


nào đó trong kiếp này, tri kiến của ta sẽ khởi hiện - nhưng chỉ có sự thực chứng, biết rõ 


như vậy, thẫy rõ như vậy, thì mới tạo ra một sự thay đối rốt ráo trong cuộc đời của ta và 


trong sự tương quan của ta với Chánh Pháp. 


-- Này các Tỳ-khưu, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai là vô thường, biến hoại, đổi 
khác. Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thân 


là vô thường, biến hoại, đổi khác. Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, sắc là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thanh ... Hương ... Vị... Xúc ... 


Pháp là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, nhãn thức là vô thường, biến hoại, đổi khác. Nhĩ thức ... Tỷ thức ... 


Thiệt thức ... Thân thức ... Ý thức là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, nhãn xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác. Nhĩ xúc ... Tỷ xúc ... Thiệt 


xúc ... Thân xúc ... Ý xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, thọ do nhãn xúc sanh là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thọ do nhĩ xúc 
sanh... Thọ do tỷ xúc sanh ... Thọ do thiệt xúc sanh ... Thọ do thân xúc sanh ... Thọ do ý 
xúc sanh là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, sắc tưởng là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thanh tưởng ... Hương 


tưởng ... Vị tưởng ... Xúc tưởng ... Pháp tưởng là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, sắc tư là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thanh tư ... Hương tư... Vị 


tư... Xúc tư ... Pháp tư là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, sắc ái là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thanh ái ... Hương ái ... Vị ái.... 


Xúc ái ... Pháp ái là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, địa giới là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thủy giới ... Hỏa giới ... 


Phong giới ... Không giới ... Thức giới là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, sắc uẫn là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thọ uẫn ... Tưởng uẫn ... 
Hành uẩn ... Thức uẫn là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


Này các Tỳ-khưu, ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này; vị ấy được gọi là Tùy 
tín hành,đã nhập Chánh tánh, đã nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không 
có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, 


ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả Dự lưu. 


Với ai, này các Tỳ-khưu, kham nhẫn một ít Thiền quán, như vậy với trí tuệ về những pháp 
này; vị ấy được gọi là Tùy pháp hành, đã nhập Chánh tánh, đã nhập Chân nhân địa, đã 
vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy, 
phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không 


chứng quả Dự lưu. 


Với ai, này các Tỳ-khưu, đối với những pháp này, biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, vị 


ấy được gọi làđã chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. 
[Tương Ưng 25.1-10] 


Chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên với gia chủ Upali: "Phàm pháp 
gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt". Rồi gia chủ Upali, thấy pháp, chứng 
pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghỉ ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, đạt được vô sở úy, 


không y cứ người khác đối với các pháp của bậc Đạo sư. 
[Trung Bộ 56] 


Một phần của tiến trình đưa đến sinh khởi Pháp nhãn như một sự chứng nghiệm mạnh mẽ 
là do trực nhận được rằng "Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt", 
tiếp theo là một tri kiến thoáng qua về cái đối nghịch với "các pháp gì được khởi lên", 


và đó là thấy được sự vô vi, bắt tử. 


... Sau đó, du sĩ Särïputta đã đi đến gặp du sĩ Moggalläna. Du sĩ Moggallãna đã nhìn thấy 
du sĩ SärTIputta đang từ đàng xa ởi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với du sĩ Särïputta điều 


này: 


- Này bạn, các giác quan của bạn thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần 


khiết. Có đúng là bạn đã chứng đạt sự bất tử không? 
- Này bạn, đúng vậy. Tôi đã chứng đạt sự bắt tử. 
[Đại phẩm, I.23.5] 


Sự liên hệ giữa bài kệ của Trưởng lão Assaji về nhân duyên và sự sinh khởi Pháp nhãn 
của ngài Xá-lợi -phất cho thấy rằng thực chứng qua Pháp nhãn không phải chỉ có tri kiến 
về bản tánh vô thường, đổi thay nhanh chóng của kinh nghiệm hằng ngày. Thêm vào đó, 
Pháp nhãn giúp đưa đến thực chứng bản chất hữu vi, tùy thuộc duyên sinh của các kinh 
nghiệm đó. Các đoạn kinh văn khác, mô tả chỉ tiết vê tri kiến của vị Dự Lưu - người đã 


nhập dòng Thánh giải thoát - đã minh chứng điều này. Pháp nhãn giúp thấy rõ mọi pháp 
khởi sinh và tàn diệt theo lý nhân duyên, trong đó, hệ quả của mọi tác động có thê được 
cảm nhận tức thời hay trải qua một thời gian sau. 


Thế nào là Thánh lý được khéo thấy, khéo thể nhập với trí tuệ? 
- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như sau: 


"Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có, cái kia 


không có. Do cái này diệt, cái kia diệt. 


Tức là do duyên vô minh, có các hành. Do duyên các hành có thức. Do duyên thức có 
danh sắc. Do duyên danh sắc có sáu nhập. Do duyên sáu nhập có xúc. Do duyên xúc có 
thọ. Do duyên thọ có ái. Do duyên ái có thủ. Do duyên thủ có hữu. Do duyên hữu có sanh. 
Do duyên sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khổ 


uẫn này. 


Do vô minh diệt không có dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt. Do 
thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên 
xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ 
diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu 


não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẳn này diệt. 
Đây là Thánh lý được khéo thấy và khéo thể nhập với trí tuệ." 
[Tăng Chi 10.92] 


Do vì, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử khéo thấy như chân với chánh trí tuệ, lý duyên 
khởi này và các pháp duyên sanh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá khứ với 
những câu hỏi: "Ta có mặt trong quá khứ? Ta không có mặt không quá khứ? Ta là gì trong 
quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Hay trước đó ta đã là gì, và tiếp theo, ta 
là gì?" 


Vị Ấy cũng không chạy theo tương lai với những câu hỏi: "Ta có mặt trong tương lai? Ta 
không có mặt trong tương lai? Ta sẽ làm gì trong tương lai? Ta có mặt như thế nào trong 


tương lai? Hay trước ta là gì, và nay trong tương lai ta sẽ là gì?" 


Vị ấy cũng không khởi lên những nghi ngờ về tự mình trong hiện tại như sau: "Ta hiện có 
mặt? Ta hiện không có mặt? Ta hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào?" 


Vì sao? Vì rằng vị Thánh đệ tử, này các Tỳ-khưu, đã khéo thấy như chân với chánh trí tuệ, 


lý duyên khởi này và các pháp duyên sanh này. 
[Tương Ưng 12.20] 


Tri kiến của bậc Dự Lưu vê chân đế Nhân Duyên và vê sự Bắt Tử, dù chính xác, nhưng 
không thâm sâu như tri kiến của bậc A-la-hán - vị đã đạt đến mức độ tột cùng của giác 


ngộ. Sự khác biệt này được giải thích trong ví dụ dưới đây. 
(...) Tôn giả Nãrada nói với Tôn giả Sàvittha: 


-- Này Hiền giả, "Hữu diệt là Niết-bàn", tôi khéo thấy như chân, nhờ chánh trí tuệ. Nhưng 


tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như trên một con đường hoang vắng có một giếng nước. Tại đấy không có dây, không 
có gàu nước. Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẫy, 
khát nước. Người ấy ngó xuống giếng và biết được: "Giếng này có nước", nhưng đứng 


chịu, thân thể không chạm nước. 


Cũng vậy, này Hiền giả, "Hữu diệt là Niết-bàn", tôi khéo thấy như chân, nhờ chánh trí tuệ, 


nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 
[Tương Ưng 12.8] 
-OoOoo- 
3. Ba kiệt sử đâu tiên 
Bón cấp độ giác ngộ được giải thích qua tiến trình cắt bỏ 10 kiết sử trói buộc chúng ta 
trong vòng sinh tử luân hồi. 


- Này các Tỳ-khưu, có mười kiết sử này. Thế nào là mười? Năm hạ phần kiết sử, năm 


thượng phần kiết sử. 


Thế nào là năm hạ phần kiết sử? Thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. Đây 


là năm hạ phần kiết sử. 


Thế nào là năm thượng phần kiết sử? Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Đây là 


năm thượng phần kiết sử. 


Này các Tỳ-khưu, đây là mười kiết sử. 
[Tăng Chi 10.13] 


Có những Tỳ-khưu là những vị A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, 
các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử 


đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. 


Có những Tỳ-khưu là những vị Bắt lai, đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, 


từ ở đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. 


Có những Tỳ-khưu là những vị Nhất lai, đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược 


tham, sân, sỉ, sau khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. 


Có những Tỳ-khưu là những vị Dự lưu, đã đoạn trừ ba kiết sử, không còn đọa vào ác đạo, 


chắc chắn sẽ được giác ngộ. 
[Trung bộ, 118] 


Đối với bậc Dự Lưu, sinh khởi Pháp Nhãn - với tuệ tri về các nguyên lý nhân duyên của 
nguôn góc của Khỗ và Diệt khổ - là đề cắt bỏ 3 kiết sử đầu tiên. 


Vị ấy như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: "Đây là khổ tập", như lý tác ý: "Đây là khổ 
diệt", như lý tác ý: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết 


sử được trừ diệt: thân kiến, nghi, giới cắm thủ. 

[Trung Bộ 2] 

(Tỳ-khưu-ni Dhammadinna giảng cho nam cư sĩ Visakha) 
-- Thưa Ni sư, thế nào là thân kiến? 


-- Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu không đến yết kiến các bậc Thánh, không 
thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã 
hay xem tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là 
trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có 
tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự 


ngã, xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong hành; 


xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự 


ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả Visakha, là thân kiến. 
-- Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến? 


-- Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục 
pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các bậc Chân nhân, thuần 
thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự ngã, 
không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
sắc; không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có 
tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong tưởng; không xem 
các hành là tự ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem các hành là trong tự 
ngã, không xem tự ngã là trong các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã là 
có thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền 
giả Visakha, là không có thân kiến. 


[Trung Bộ 44] 


-- Tự thân tập khởi, tự thân tập khởi, thưa Ni sử Dhammadina, được gọi là như vậy. Thưa 


Ni sư, Thế Tôn gọi tự thân tập khởi (nguồn gốc của tự thân) là như thế nào? 


-- Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khát ái này, Thế Tôn 


gọi là tự thân tập khởi. 


-- Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được gọi là như vậy. Thế Tôn gọi tự thân diệt là 


như thế nào? 


-- Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt, không tham đắm, không có dư tàn của khát ái ấy, sự xả 
ly, sự vất bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này, Thế Tôn gọi là 


tự thân diệt. 


-- Thưa Ni sư, tự thân diệt đạo, tự thân diệt đạo, được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thế 


Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thế nào? 


-- Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, 
tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 


chánh niệm, chánh định. 


[Trung Bộ 44] 
Tôn giả Änanda hỏi Đức Phật: 
-- Bạch Thế Tôn, thế nào là Thánh giải thoát? 


-- Ở đây, này Ananda, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những 
dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp 
hiện tại và những sắc pháp tương lai, những bắt động tưởng, những vô sở hữu xứ tưởng, 
và những phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng: cái gì thuộc tự thân, là tự thân. Đây là bắt tử, 
tức là tâm giải thoát không thủ trước." 


[Trung Bộ 106] 
(Đức Phật giảng cho du sĩ Magandiya:) 


-- Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không 
thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy 
cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt 
trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tắm vải trắng, xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh", và người ấyđi tìm tắm vải trắng. Rồi có một người 
khác đánh lừa người ấy với một tắm y thô, dính dầu và đất và nói: "Này bạn, đây là tắm 


vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy. 


Sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, các bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mỗ xẻ. Vị y sĩ khao mỗ xẻ này 
cho người ấy thuốc bài tiết các nhơ bần về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, 
xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy sau khi dùng thuốc, 
mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ tham dục 
đối với tắm y thô, dính dầu và dính đất kia, và người ấy có thể xem người kia là không 
phải bạn, có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại sinh mạng của người kia: 
"Thật sự trong một thời gian dài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt với tắm y 
thô, dính dầu và đất: 'Này bạn, đây là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu ué, thanh tịnh 


cho bạn". 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là 
Niết-bàn ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thể thấy Niết-bàn. Và với mắt được 


khởi lên cho Ông, lòng tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và Ông có thể nghĩ 


như sau: "Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ; chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ; chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ; 
chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ; chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy 
nơi ta, nên có hữu; do duyên hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, 


não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ Khổ uẳn". 
[Trung Bộ 75] 


Trong đoạn kinh sau đây, Ngài Khemaka - vị tỳ-khưu đã đắc quả Bắt Lai, và như thế, đã 
cắt bỏđược 5 kiết sử đầu tiên - giảng làm thế nào đề trừ bỏ "thân kiến" mặc dù tâm ý vẫn 
chưa thoát khỏi được ngã mạn, "Tôi là", vốn chỉ trừ khử được ở cắp độ giác ngộ rốt ráo - 


quả thánh A-la-hán. 


-- Thưa chư Hiền, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi cũng không nói: "Tôi là khác sắc". Tôi 
không nói:"Tôi là thọ”... "Tôi là tưởng”... "Tôi là các hành”... Tôi không nói: "Tôi là thức”. 
Tôi cũng không nói: "Tôi là khác thức". Đối với năm thủ uẩn này, này chư Hiền, tư tưởng 
"Tôi là" vẫn chưa đoạn trừ, dầu rằng tôi không có nghĩ: "Cái này là tôi". 


Ví như, này chư Hiền, hương thơm của hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa trắng. 
Nếu có người nói: "Hương thuộc về lá, hay hương thuộc về sắc, hay hương thuộc về 


nhụy hoa”, nói như vậy có nói đúng không? 
-- Thưa không, này Hiền giả. 


-- Vậy chư Hiền, trả lời như thế nào là trả lời một cách đúng đắn? Chư Hiền, hương là của 


hoa. Trả lời như vậy là trả lời một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi cũng không nói: "Tôi là khác sắc". Tôi không 
nói:”Tôi là thọ”... "Tôi là tưởng”... "Tôi là các hành”... Tôi không nói: "Tôi là thức”. Tôi cũng 
không nói: "Tôi là khác thức". Đối với năm thủ uẫn này, này chư Hiền, tư tưởng "Tôi là" 
vẫn chưa đoạn trừ, dầu rằng tôi không có nghĩ: "Cái này là tôi". 


[Tương Ưng 22.4] 


Kiết sử "hoài nghi" được định nghĩa như là nghi ngờ về sự Giác ngộ của Đức Phật, nghi 
ngờ vê Giáo pháp của Ngài, và về sự hành trì của các vị Thánh tăng đệ tử. Sự nghi ngờ 
nây tóm tắt lại là sự nghi ngờ về sự hiện hữu của Bắt Tử (Niết bàn), và về khả năng thực 
chứng của mình qua các nỗ lực hành trì Giáo pháp. Chứng nghiệm sự Bắt Tử - qua công 


phu tu tập theo Chánh Pháp cho đến lúc nhập được dòng lưu - sẽ cắt bỏ được kiết sử này 


vì người ấy giờ đây kiểm chứng được khả năng của con người đề giác ngộ, trực kiến Niết 
bàn, kiểm chứng được lời dạy của Đức Phật như là các hướng dẫn đưa đến nhập dòng 
lưu giải thoát, và kiêm chứng được chân giá trị của những vị đã vào dòng Thánh. 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật: "Đây là 
Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 


người trí tự mình giác hiểu". 


Vị Ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; 
Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chân chánh 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời." 


[Tăng Chi 10.92] 


Kiết sử "giới cắm thủ" thường được mô tả trong Kinh tạng như là sự tin tưởng rằng ta 
sẽ được thanh tịnh qua thực hiện các lễ nghi nào đó hoặc qua một chuỗi hành động 
nào đó. Sự tin tưởng này có liên hệ đến ý kiến cho rằng sự hiện hữu của ta được đánh giá 
qua các hành động: nếu ta hành trì theo các giới luật và khung hướng dẫn bó buộc 
nào đó, ta sẽ đương nhiên thanh tịnh. Mặc dù kinh điển công nhận tầm quan trọng của 
giới luật để nhập vào dòng Thánh, việc thực chứng Niết bàn cho thấy một vị như thế 
không chấp thủ vào các giới luật đó. Vị ấy sống đạo đức trong giới luật, nhưng không chấp 


thủ vào chúng. 
(Đức Phật giảng cho người thợ mộc Pancakanga:) 


.. Và này Thợ mộc, những thiện giới này từ đâu được trừ diệt, không có dư tàn? Sự trừ 
diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, vị Tỳ-khưu có giới hạnh, và không chấp trước 
giới, và vị này như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, những thiện giới ấy 


được trừ diệt, không có dư tàn. 


[Trung Bộ 76] 


Không phải từ tri kiến, 
Từ truyền thống, từ trí, 
Không phải từ giới cắm, 


Thanh tịnh được đem đến. 


Người ta nói như vậy, 

Nhưng cũng không phải là 
Không kiến, không truyền thống, 
Không trí, không giới cắm. 


Từ bỏ tất cả chúng, 
Không chấp thủ sự gì, 
Bậc thiện [”] không y chỉ, 


Không ước muốn sanh hữu. 
[] Bậc Thánh (đã nhập dòng giải thoát) 
[Kinh Tập, 4.9] 


-OoOoo- 
4. Đặc tính của quả Dự lưu 


Sau đây là đoạn kinh thường thấy trong kinh điễn vê bón yếu tố của quả Dự Lưu: lòng tịnh 
tín bắt động nơi Đức Phật, Giáo Pháp, Tăng chúng, và thành tựu giới hạnh được các bậc 
Thánh ái kính. 


Thế nào là thành tựu bốn Dự lưu phần? Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh 
tín bất động đối với đức Phật: "Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu". Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
đảnh lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời." Vị ấy thành tựu với những 


giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị bể vụn, không bị điểm chấm, 


không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp trước, đưa 
đến Thiền định. 


[Tăng Chi 10.92] 


Mặc dù đoạn kinh trên thường được xem là các tiêu chuẩn căn bản của quả Dự Lưu, trong 
kinh điển còn có ghi các danh sách khác, trong đó, tiêu chuẩn về giới hạnh được thay thế 


bằng tiêu chuẩn khác. 


Tương Ưng 55.32 ghi tiêu chuẩn thứ tư như sau: "Lại nữa, vị Thánh đệ tử trú ở gia đình, 
với tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ 


bỏ, đáp ứng điều yêu câu, thích thú chia xẻ vật bồ thí." 


Tương Ưng 55.33 ghi tiêu chuẩn thứ tư như sau: "Lại nữa, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc Thánh thê nhập các pháp, đưa đến chơn 


chánh đoạn tận khô đau." 


Khi các danh sách liệt kê này được kết hợp lại, chúng ta có được mốt đặc tính diễn tả vị 
Thánh Dự Lưu: đây đủ lòng tin, đày đủ giới đức, đày đủ bó thí, đầy đủ trí tuệ. Tăng Chi 
8.54 diễn tả như là bón pháp đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho một cư sĩ 
Phật tử. 


"Lòng tin" nơi Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng - ở đây không phải chỉ đơn thuần là sự tin 
tưởng, sùng tín. Lòng tin ở đây giúp vị Dự Lưu đặt sự tín nhiệm, tin tưởng nơi nguyên lý 
nghiệp quả - nguyên lý của hành động và hậu quả như vị ấy đã chứng nghiệm khi bắt đầu 


nhập dòng Thánh. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỳ-khưu, một cư sĩ là hòn ngọc trong hàng cư sĩ, là hoa 
sen hồng trong hàng cư sĩ, là hoa sen trắng trong hàng cư sĩ. Thế nào là năm? 

Có lòng tin; có giới đức; không tin tưởng vào bùa chú hay nghỉ lễ đặc biệt; tin tưởng ở 
nghiệp quả; không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục 
vụ trước. 


[Tăng Chỉ 5.175] 


"Giới đức" của vị Dự Lưu là kết quả của lòng tin kiên cố nơi luật nghiệp quả và lòng từ 


bi đối với các chúng sinh khác. Vị Dự Lưu có thê vẫn còn phạm vài học giới nhỏ, nhưng 


tuệ trí sâu xa của vị ấy đảm bảo sự tuân giữ không thối chuyển của mình đối với các 


nguyên tắc căn bản của giới đức. 


Ở đây, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Ta muốn sống, không muốn 
chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, 
không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối 
với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, 
ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một pháp này 
không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người 
khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy 
cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ 
sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn 
thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai lấy của không cho 
của ta, gọi làän trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta 
lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy 
cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không 
khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy từ 
bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán 


từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Nếu ai có tà hạnh với vợ của 
ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ 
của người khác, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp 
này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người 
khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy 
cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến 
khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các 


dục. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Nếu có ai làm tổn hại lợi ích 
ta với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta 
cũng làm tốn hại lợi ích người khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này 
không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý 


cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình 
từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. Như 
vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta 
bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta 
chia rẽ bạn bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không 
khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, 
thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ 
nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói lời 


hai lưỡi. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai đối xử với ta bằng 
thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối 
xử với người khác bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho 
người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, 
không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao 
ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ thô ác 
ngữ, khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như 
vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 


Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu có ai đối xử với ta với lời 
tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng 
nếu ta cũng đối xử với người khác với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, 
thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, 
vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, 


tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 
[Tương Ưng 55.7] 


Này các Tỳ-khưu, bản tụng đọc này gồm hơn 150 học giới cần phải đọc nửa tháng một 
lần, ở đây các người thiện nam tử muốn được lợi ích, học tập bản tụng ấy. Này các Tỳ- 


khưu, tất cả được thâu nhiếp làm thành ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới 


học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Chính ba học pháp này, này các Tỳ- 


khưu, thâu nhiếp tất cả. 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, có Tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, đối với định, 
hành trì một phần, đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ 
nhiệm nào, vị ấyđược xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Ta không 
tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có khả năng đạt quả Thánh. Phàm có những học giới 
nào là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú 
giới ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc 
tối đa phải sanh lại bảy lần. Sau khi sanh lại bảy lần, sau khi dong ruỗi, luân chuyển tối đa 


bảy lần giữa chư Thiên và loài người, đoạn tận khổ đau, hướng đến giác ngộ giải thoát. 
[Tăng Chỉ 3.87] 


"Bó thí" thật ra là một đức tính cần có trước khi đắc quả Dự Lưu. Tuy nhiên, lòng bố thí 


của vị Dự Lưu có thêm những điểm đặc biệt. 


Này các Tỳ-khưu, có năm xan tham này. Thế nào là năm? Xan tham trú xứ, xan tham gia 


đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp. 

Trong năm xan tham này, này các Tỳ-khưu, xan tham pháp là tối hạ liệt. 

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỳ-khưu, không có thể chứng ngộ Dự lưu quả. 
[Tăng Chi, 5.254-257] 


Này các Tỳ-khưu, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm? Bồ thí có 
lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí 


không làm thương tổn mình và người. 
[Tăng Chi, 5.148] 


Tri kiến của vị Dự Lưu có liên quan trực tiếp đến việc trừ khử kiết sử vê thân kiến. Tuy 
nhiên, điều đó cũng có liên quan đến các khía cạnh khác của chánh kiến. "Thành tựu tri 
kiến" là một trong những cao điểm của quả Dự Lưu. Tác động của thành tựu tri kiến không 


những ảnh hưởng đến đời sống trí thức mà còn ảnh hưởng đến đời sống tình cảm nữa. 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đi đến ngôi rừng, hay đi đến dưới gốc cây, hay đi đến 
chỗ trống vắng và suy nghĩ như sau: "Không biết ta có nội triền nào chưa đoạn trừ không? 
Do nội triền nào nếu tâm ta bị triền phược, thì ta không thể biết như thật, không thể thấy 


như thật?" Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu bị tham dục triền phược, cho đến như vậy, tâm 
của vị này bị triền phược. Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu bị sân triền phược, cho đến như 
vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu bị hôn trầm thụy miên 
triền phược, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ- 
khưu bị trạo hối triền phược, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các Tỳ- 
khưu, nếu Tỳ-khưu bị nghỉ triền phược, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. 
Này các Tỳ-khưu, nếu Tỳ-khưu có tâm bị thế sự đời này ràng buộc, cho đến như vậy, tâm 
của vị này bị triền phược. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu có tâm bị thế sự đời sau ràng 
buộc, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Tỳ-khưu sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi, cho đến như vậy, tâm 


của vị này bị triền phược. 


Vị ấy biết rõ như sau: "Ta không có nội triền chưa được đoạn trừ, do nội triền này nếu tâm 
ta bị triền phược, ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Ý của ta được khéo 
hướng đến sự giác ngộ các sự thật". Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng được, thuộc các 


bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cọng chứng. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Trong khi ta thực tập, tu tập, 
luyện tập nhiều lần tri kiến này; ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịch chỉ". Vị này biết 
rõ như sau: "Trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này; ta tự đạt được 
tịnh chỉ, ta tự đạt được tịch chỉ".Đó là trí thứ hai mà vị này chứng được, thuộc các bậc 


Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cọng chứng. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Tri kiến như ta đã thành tựu 
có thể có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào ngoài tổ chức này, thành tựu tri kiến như vậy 
không?" Vị ấy hiểu rõ như sau: "Tri kiến như ta đã thành tựu không có một Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào khác, ngoài tổ chức này, thành tựu tri kiến như vậy". Đó là trí thứ ba mà vị 


này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cọng chứng. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Pháp tánh (Dhammata) mà 
một vị chứngđược tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không?" Và 
này các Tỳ-khưu, pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là 
pháp tánh, này các Tỳ-khưu, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào 
vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lộ, tỏ bày, trình bày trước 
bậc Đạo Sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát lộ, tỏ bày, trình bày, vị 
ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Này các Tỳ-khưu, ví như một đứa trẻ con, ngây thơ, 


nằm ngửa, lập tức rút lui tay hay chân nếu tay hay chân của nó chạm phải than đỏ. Cũng 


vậy, này các Tỳ-khưu, đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất cứ 
giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lộ, tỏ bày, 
trình bày trước bậc Đạo Sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát lộ, tỏ 
bày, trình bày, vị ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Vị ấy biết rõ như sau: "Pháp tánh mà 
một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu”. Như vậy là trí 
thứ tử mà vị này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể 


cọng chứng. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Pháp tánh mà một vị 
chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không?" Và này 
các Tỳ-khưu, pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là pháp 
tánh, này các Tỳ-khưu, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất luận sự việc cần 
phải làm dầu lớn nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hạnh; vị này nỗ lực thực hiện, nhưng 
tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 
Này các Tỳ-khưu, ví như con bò có các con bê, khi đang nhỗ lùm cỏ lên ăn, vẫn coi chừng 
con bê. Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành 
tựu. Bất luận sự việc cần phải làm dầu lớn nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hạnh; vị này 
nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, 
tăng thượng tuệ học. Vị này biết rõ như sau: "Pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến 
thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu". Như vậy là trí thứ năm mà vị này 


chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cọng chứng. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Sức mạnh mà một vị 
chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không?" Và này 
các Tỳ-khưu, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức 
mạnh, này các Tỳ-khưu, một vị chứng được tri kiến thành tựu. Trong khi Pháp và Luật do 
Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý, chuyên chú toàn tâm trí, vị 
này lóng tai nghe Pháp. Vị này biết rõ như sau: "Sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến 
thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu”. Như vậy là trí thứ sáu mà vị này 


chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không có thể cọng chứng. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Sức mạnh mà một vị 
chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không?" Và này 
các Tỳ-khưu, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức 
mạnh, này các Tỳ-khưu, mà một vị chứngđược tri kiến thành tựu. Trong khi Pháp và Luật 


do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, vị này chứng được nghĩa tín thọ (atthaveda), 


Pháp tín thọ (Dhammaveda), và sự hân hoan tương ứng với pháp; vị này hiểu rõ như sau: 
"Sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu”. 
Như vậy là trí thứ bảy mà vị này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm 


phu không thể cọng chứng. 


Như vậy, này các Tỳ-khưu, pháp tánh được khéo an trú đối với vị Thánh đệ tử thành tựu 
bảy chi nàyđê chứng được quả Dự Lưu. Như vậy, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử thành 


tựu bảy chỉ này tức là đã thành tựu Dự Lưu quả. 
[Trung Bộ 48] 


Có pháp môn, này các Tỳ-khưu, y cứ pháp môn ấy, Tỳ-khưu hữu học đứng trên hữu 
học địa có thể rõ biết: "Tôi là bậc hữu học", Tỳ-khưu vô học đứng trên vô học địa, có thể 


rõ biết: "Tôi là bậc vô học". 


Và này các Tỳ-khưu, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp môn ấy, Tỳ-khưu hữu học trú trên hữu 
học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học"? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu hữu học như thật 
rõ biết: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ tập khởi", như thật rõ biết: "Đây là 
khổ đoạn diệt", như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt". Đây là pháp 
môn, y cứ pháp môn ấy, T-khưu hữu họcđứng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu 


học”. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu hữu học suy nghĩ như sau: "Ngoài Tăng chúng này, có 
một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như 
thị như vậy, như Thế Tôn hay không?". Và vị ấy rõ biết như sau: "Ngoài Tăng chúng này, 
không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân 
như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn". Đây là pháp môn, này các Tỳ-khưu, y cứ pháp 


môn ấy, Tỳ-khưu hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu hữu học rõ biết năm căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn. Nhưng về sanh thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vị ấy 
không có thể trú, tự thân thông đạt được, và không thể với trí tuệ, thông suốt chúng và 
thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, này các Tỳ-khưu, y cứ pháp môn ấy, Tỳ-khưu hữu 


học đứng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 


Và này các Tỳ-khưu, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp môn ấy, Tỳ-khưu vô học đứng trên vô 
học địa rõ biết: "Ta là bậc vô học"2 Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu vô học rõ biết năm 


căn:tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn với sanh thú của chúng, với tối thắng của 


chúng, với quả của chúng, với mục đích của chúng. Và vị ấy trú, với tự thân thông đạt 
được, và với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, này các 
Tỳ-khưu, y cứ pháp môn ấy, Tỳ-khưu vô học đứng trên vô học địa rõ biết: "Tôi là bậc vô 


học”. 


Lại nữa, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu vô học rõ biết sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn, ý căn. Vị ấy rõ biết: "Sáu căn này được đoạn diệt, không có dư tàn, toàn bộ 
và toàn diện. Và sẽ không có sáu căn khác khởi lên, tại một chỗ nào và như thế nào". Vị 
ấy rõ biết như vậy. Đây là pháp môn, này các Tỳ-khưu, do pháp môn ấy, Tỳ-khưu vô 


học đứng trên vô học địa, rõ biết: "Tôi là bậc vô học". 
[Tương Ưng 48.53] 


... Gia chủ Anäthapinidika (Cấp Cô Độc) đi đến các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi đến, nói lên 
với các du sĩ ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Gia chủ Anäathapidika 
đang ngồi một bên: 


- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gotama có kiến gì? 
- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế Tôn. 


- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của Sa-môn Gotama. Nhưng này Gia 


chủ, hãy nói các Tỳ-khưu có kiến gì? 
- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các Tỳ-khưu. 


- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của Sa-môn Gotama, Gia chủ có thể 


không biết tất cả kiến của các Tỳ-khưu. Vậy này Gia chủ, hãy nói về kiến của Gia chủ. 


- Thưa các Tôn giả, thật không khó gì để chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi. Nhưng 
các Tôn giả hãy trả lời về kiến của các Tôn giả trước. Rồi sau thật không khó gì để chúng 
tôi trả lời về kiến của chúng tôi. 


Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với Gia chủ Anathapindika: "Thường còn là thế 
giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi". 
Một du sĩ ngoại đạo khác nói với Gia chủ Anäthapindika: "Vô thường là thế giới. Kiến này 
là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Như vậy là kiến của tôi." Rồi một du sĩ ngoại đạo 
khác nói với Gia chủ Anäthapindika: "Có biên tế là thế giới... không có biên tế là thế giới... 


mạng sống và thân thể là một... mạng sống và thân thể là khác... Như Lai có tồn tại sau 
khi chết... Như Lai không có tồn tại sau khi chết... Như Lai có tồn tại và không có tồn tại 
sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết. Kiến này là 


sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi". 
Khi nghe nói vậy, Gia chủ Anäthapindika nói với các du sĩ ngoại đạo ấy: 


- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Thường còn là thế giới. Kiến này là sự thật. 
Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, 
hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hay do duyên nghe tiếng người khác nói. Kiến ấy 
như vậy được sanh, được tác thành (hữu vi) do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái 
gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là vô thường; cái 
gì vô thường, cái ấy là khổ; cái khổ ấy, Tôn giả chấp trước (dính vào); cái khổ ấy, Tôn giả 
chấp nhận. Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Vô thường là thế giới này... có 
biên tế là thế giới này... không biên tế là thế giới này...sinh mạng và thân thể là một... sinh 
mạng và thân thể là khác... Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại sau khi 
chết... Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. 
Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, 
hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hoặc do duyên nghe tiếng người khác nói. Kiến 
như vậy được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được 
sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là vô thường; cái gì vô 


thường, cái ấy là khổ; cái khổ ấy, Tôn giả chấp trước; cái khổ ấy, Tôn giả chấp nhận. 
Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Gia chủ Anathapindika: 


- Này Gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. Này Gia chủ, hãy nói lên kiến 


của Gia chủ là gì? 


- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác thành do tâm suy tư, do 
duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì là khổ, 
cái ấy là "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi." Tôi có kiến như vậy, thưa các Tôn giả. 

- Này Gia chủ, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên được 
khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì là khổ, cái ấy, này Gia 


chủ, Gia chủ lại chấp trước, cái ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp nhận. 


- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái 
ấy là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 


tôi". Như vậy là như thật khéo thấy với chánh trí tuệ. Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết 


sự xuất ly hơn thế nữa. 


Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 


sửng sờ, không nói lên lời. 


Rồi Gia chủ Anäthapindika, sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt 
vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói lên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Gia chủ Anäthapindika, câu 


chuyện với các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào, đều thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ. 


- "Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này Gia chủ, những kẻ ngu si ấy thường 
cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp". Rồi Thế Tôn với một bài 
pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Gia chủ Anäthapindika. 
Rồi Gia chủ Anãathapindika, sau khi được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồiđứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 


hướng về Ngài rồi ra đi. 
Rồi Thế Tôn, sau khi Gia chủ Anäthapindika ra đi không bao lâu, bảo các vị Tỳ-khưu: 


- Tỳ-khưu nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa mưa trong Pháp và Luật này, vị 
ấy cần phải như vậy, thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với sự khéo bác bỏ nhờ 
Chánh pháp, như Gia chủ Anãathapindika đã khéo bác bỏ. 


[Tăng Chi 10.93] 


-OoOoo- 
5. Thành quả 


Nhiêu đoạn kinh đề cập đến thành quả của bậc Dự Lưu sau khi chết: Vị ấy không bao giờ 
tái sinh trong các đọa xứ, mà chỉ tái sinh trong cảnh an lạc của cõi chư Thiên hay loài 


người. Kinhđiễn có ghi ba hạng Dự Lưu: Thất sinh, Gia gia, và Nhắt chủng. 


Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc "Thất sanh", tối đa phải sanh lại bảy lần 
(sattakkhattuparama). Sau khi sanh lại bảy lần, sau khi dong ruỗi, luân chuyền tối đa bảy 
lần giữa chư Thiên và loài người, liền đoạn tận khổ đau. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là 
bậc "Gia gia" (kolankola), dong ruỗi, lưu chuyển trong hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận 
khổ đau. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc "Nhất chủng" (ekabijin), sau khi phải sanh 


hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn tận khổ đau. 
[Tăng Chi 3.86] 
(Đức Phật nói với ngài Nandaka, đại quan của bộ tộc Licchavi:) 


-- "Thành tựu bốn pháp này [*], này Nandaka, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị 


thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


Thành tựu bốn pháp này, này Nadaka, vị Thánh đệ tử liên hệ đến tuổi thọ chư Thiên và 
loài Người, liên hệ đến dung sắc, liên hệ đến an lạc, liên hệ đến thanh danh, liên hệ đến 


lực tăng thượng chư Thiên và loài Người. 


Điểm này, này Nandaka, Ta biết chứ không phải nhờ nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn 


nào rồi Ta tuyên bố. Chính do tự Ta biết, tự Ta thấy, tự Ta ý thức rồi Ta tuyên bố". 
Khi được nghe nói vậy, một người thưa với Nandaka, vị đại thần người Licchavi: 
-- Thưa Đại quan, nay đã đến giờ tắm. 


-- Thôi, nay đã vừa rồi, này Bạn, đó chỉ là sự tắm rửa bề ngoài. Tắm rửa bên trong này là 
vừa đủ cho ta, tức là lòng tịnh tín đối với Thế Tôn. 


[Tương Ưng 55.30] 
[] thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, và thành tựu 
các Giới. 


Kinh điển thường đề cập đến tầm quan trọng của trạng thái tâm trong giây phút trước khi 
chết, vì có ảnh hưởng đến sự tái sinh. Tuy nhiên, tiềm lực của quả Dự Lưu rắt mạnh mẽ 
và có thê vượt thắng trạng thái mê mờ trước khi chết, để bảo đảm vị ấy tái sinh vào nơi 
tốt đẹp. 


...Rồi họ Thích Mahãnäma (Đại Danh) đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 


ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahänãma bạch Thế Tôn: 


-- Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phồn vinh, phú cường, dân cư đông đúc, quần 
chúng khắp nơi chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu hạ Thế Tôn hay các 
Tỳ-khưu đáng kính, vào buổi chiều, con đi vào Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), con gặp con voi 
cuồng chạy; con gặp con ngựa cuồng chạy; con gặp người cuồng chạy; con gặp cỗ xe lớn 
cuồng chạy; con gặp cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến 
Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng 
Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Nếu lúc ấy con mệnh 


chung, thời sanh thú của con là gì, sanh xứ đời sau chỗ nào?" 


-- Chớ có sợ, này Mahänämal Chớ có sợ, này Mahãnämal Không ác sẽ là cái chết của 
Ông! Không ác là cái chết của ông! Này Mahãnäma, với ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn vẹn 
về tín, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm tu tập trọn vẹn về thí 
xả, tâm tu tập trọn vẹn về trí tuệ; với người ấy, dầu thân có sắc này, do bốn đại hợp thành, 
do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn toái, đoạn 
tuyệt, hoại diệt; dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, chim ưng ăn, chó ăn, hay 
giả-can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày 
tu tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về 


thí xả, tu tập trọn vẹn về trí tuệ, thời tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng. 


Ví như, này Mahãnãma, một người nhận chìm một ghè sữa bơ, hay một ghè dầu vào 
trong một hồ nước sâu và đập bể ghè ấy. Ở đây, các mảnh ghè hay mảnh vụn chìm xuống 
nước; nhưng sữa, bơ hay dầu thời nỗi lên, trồi lên trên. Cũng vậy, này Mahãnäma, với ai 
đã lâu ngày, tâm được tu tập trọn vẹn về tín, tâm được tu tập trọn vẹn về giới, tâm được 
tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về 
trí tuệ; với người ấy, thân có sắc này, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm 
cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, đoạn diệt; dầu cho 
thân này ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, chim ưng ăn, chó ăn, giả-can ăn hay các sanh loại 
sai khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn 
về giới, tu tập trọn vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xả, tu tập trọn vẹn về trí tuệ; thời 


tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng. 
[Tương Ưng 55.21] 
(Tôn giả Änanda nói với gia chủ Anäthapindika:) 


Thành tựu bốn pháp này [*], này Gia chủ, bậc Đa văn Thánh đệ tử không có run sợ, 


không có hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


[Tương Ưng 55.27] 


[Ƒ] thành tựu lòng tịnh tín bắt động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, và thành tựu 
các Giới. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến 
kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người 
ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta không có nghỉ 
ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu muộn, 
không có than vãn, không có khóc lóc, không có đập ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này 
Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi 


nghĩ đến chết. 
[Tăng Chi 4.184] 


Này các Tỳ-khưu, thật không dễ đếm được số lượng nước trong biển lớn là có bao nhiêu 
thùng, hay có bao nhiêu trăm thùng, hay có bao nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể 
gọi được là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập. Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử 
thành tựu bốn phước đức [*] sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, thật không 
dễ gì đếm được số lượng phước đức: "Số lượng như thế này là phước đức sung mãn, 
thiện sung mãn, món ăn cho lạc". Chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô lượng, đại uẫn 


phước đức. 
[Tương Ưng 55.41] 


[Ƒ] phước đức do thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, 


và thành tựu các Giới. 


Dầu cho, này các Tỳ-khưu, một vị Chuyển luân vương làm chủ tế và cai trị bốn châu, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này, cộng trú với 
chư Thiên ở cõi Ba mươi ba; tại đấy, vị ấy trú trong rừng Nandana, được chúng Thiên 
nữ đoanh vây, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, 
nhưng không được đầy đủ bốn pháp; tuy vậy, vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, 
chưa được giải thoát khỏi sanh vào loài bàng sanh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ, và chưa 


thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


Nhưng này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử, dầu muốn sống bằng các miếng ăn khất thực, 


đắp với y nhiều tắm; vị ấy đầy đủ bốn pháp. Và vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, được 


giải thoát khỏi sanh vào loài bàng sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát 


khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với đức Phật: 
"Đây là Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


Vị ấy thành tựu lòng tin bát động đối với Pháp: "Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự mình giác hiểu". 


Vị Ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Chơn chánh hạnh là chúngđệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của 
Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời". 


Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, 
không bị nhiễm ô, không bị uễ nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đưa đến Thiền định. 


Vị ấy thành tựu bốn pháp này. Và này các Tỳ-khưu, có sự lợi đắc của bốn châu và sự 
lợi đắc của bốn pháp. Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá một phần mười sáu lợi đắc 
bốn pháp. 


[Tương Ưng 55.1] 


Hơn thống lãnh cõi đất, 
Hơn được sanh cối trời, 
Hơn chủ trì vũ trụ, 
Quả Dự Lưu tối thắng. 


[Pháp Cú 178] 
Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các Tỳ-khưu: 


-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-khưu, cái gì nhiều hơn, một ít bụi này Ta lấy lên 
trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn này? 


-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này. Ít hơn là một ít 
bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không phải một 
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so sánh quả đất lớn với một 


ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay. 


-- Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với 
người đã chứng được minh kiến [*], khổ tàn dư trong tối đa bảy kiếp còn lại quả thật ít 
hơn, so với toàn bộ khổ uẫn từ trước; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, 
không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẫn từ trước. 


Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ-khưu, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là 


chứng đắc pháp nhãn ["]. 


[Tương Ưng 13.1] 
[“] Đắc quả Dự lưu. 


-- Này các Tỳ-khưu, ví như một hồ sen 50 do tuần bề dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do 
tuần bề sâu, nước đầy tràn khiến con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy một người 
lấy nước lên với đầu ngọn cỏ. Các Ông nghĩ thế nào? Này các Tỳ-khưu, cái nào nhiều 


hơn, nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ, hay nước của hồ sen? 


-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của hồ sen; ít hơn là 
nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, 
không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước của hồ sen với 


nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ. 


-- Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với 
người đã chứng được minh kiến, khổ tàn dư trong tối đa bảy kiếp còn lại quả thật ít hơn, 
so với toàn bộ khổ uẫn từ trước; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, 


không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẫn từ trước. 


Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ-khưu, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là 


chứng đắc pháp nhãn. 


[Tương Ưng 13.2] 


-- Ví như, này các Tỳ-khưu, biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, trừ hai hay ba giọt nước. 
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-khưu? Cái gì là nhiều hơn, nước biển lớn đi đến đoạn 
tận, diệt tận, hay là hai hay ba giọt nước còn lại? 


-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của biển lớn đi đến đoạn tận, 
diệt tận. Ít hơn là hai hay ba giọt nước còn lại. Không phải một trăm lần, không phải một 
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so sánh nước của biển 
lớn đi đến đoạn tận, diệt tận với hai hay ba giọt nước còn lại. 


-- Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với 
người đã chứng được minh kiến, khổ tàn dư trong tối đa bảy kiếp còn lại quả thật ít hơn, 
so với toàn bộ khổ uẫn từ trước; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, 


không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẫn từ trước. 


Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ-khưu, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là 
chứng đắc pháp nhãn. 


[Tương Ưng 13.8] 


Không phải các thành quả của bậc Dự Lưu chỉ xảy ra sau khi chết. Ngay trong hiện tiên, vị 


ấy cũng hưởng được nhiêu lợi lạc. 


Bấy giờ có Gia chủ Anäthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 


xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Anãthapindika đang ngồi xuống một bên: 


-- Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho lắng dịu năm sợ hãi hận thù, thành tựu 
bốn chi phần Dự lưu, khéo thấy, khéo thể nhập Thánh lý với trí tuệ; nếu vị ấy muốn, có thể 
tự trả lời với mình rằng: "Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn 
tận ngạ quỷ; Ta đã đoạn tận các cõi dữ, ác thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, không còn 
bị đọa lạc, quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ." Thế nào là năm sợ hãi hận thù được 
làm cho lắng dịu? 


Này Gia chủ, sát sanh, do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra 
sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, không 
tạo ra sợ hãi hận thù trong hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, 


không khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thù này. 


Này Gia chủ, lấy của không cho... tà hạnh trong các dục... nói láo... đắm say trong rượu 


men, rượu nấu; do duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, tạo ra sợ hãi hận ngay 


trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Người 
từ bỏ đắm say trong rượu men, rượu nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay hiện tại, 
không tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với 


người từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này được lắng dịu. 
Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu. 
[Tăng Chỉ 10.92] 


Này các Tỳ-khưu. có năm lợi ích này cho thiện nam tử có lòng tin. Thế nào là năm? 


Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến vị có lòng tin, không 
có như vậyđối với vị không có lòng tin; khi đến thăm, trước hết họ đến thăm vị có lòng tin, 
không có như vậy đối với vị không có lòng tin; khi chấp nhận, họ chấp nhận các món ăn 
trước hết từ những người có lòng tin, không từ những người không có lòng tin; họ thuyết 
pháp trước hết cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin; 
người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi Trời. Những 
pháp này, này các Tỳ-khưu, là năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin. 


Ví như, này các Tỳ-khưu, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, có cây bàng to lớn là chỗ 
nương tựa cho các loài chim chung quanh. Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, thiện nam tử có 
lòng tin là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, cho nam cư sĩ 


và cho nữ cư sĩ. 


Như cây bàng to lớn, 
Với cành, lá, trái cây, 
Với thân, rễ, đầy trái, 
Làm chỗ trú loài chim. 
Tại trú xứ thoải mái, 
Các con chim làm tổ, 
Cần bóng mát, hứng mát, 
Cần trái cây, ăn trái. 
Cũng vậy, vị trì giới, 
Người có lòng tịnh tín, 
Khiêm nhường và nhu thuận, 
Hiền hòa, lời từ tốn, 
Tánh tình thật dịu hiền, 


Vị đoạn tham, đoạn sân, 
Đoạn si, không lậu hoặc, 
Là ruộng phước ở đời. 
Họ đến người như vậy, 
Họ thuyết pháp, người ấy 
Đoạn trừ mọi khổ đau, 
Vị ấy ở tại đây, 

Hiểu biết Chánh pháp ấy, 
Viên bản nhập Niết-bàn, 


Hoàn toàn không lậu hoặc. 
[Tăng Chi 5.38] 


-OoOoo- 
6. Lời khuyên 


Mặc dù các vị Tỳ-khưu đệ tử đã đạt được quả vị Dự Lưu nhờ các hướng dẫn của 
Ngài, Đức Phật ngay trong giờ phút cuối cùng còn tại thế vẫn khuyến nhủ các vị đó không 
nên phóng dật và thỏa mãn với thành quả đã đạt được. Trái lại, các vị ấy cần phải nỗ lực 


hơn nữa đề tiếp tục tiến đến giải thoát tối hậu. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là pháp không phóng dật? Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 
hộ trì tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu. Do vị ấy hộ trì tâm đối với các lậu 
hoặc và các pháp hữu lậu, nên tín căn được tu tập đi đến viên mãn. ... tấn căn ... niệm 


căn ... định căn ... tuệ căn được tu tập ởi đến viên mãn. 
[Tương Ưng 48.56] 
-- Này Nandiyä, thế nào là vị Thánh đệ tử trú phóng dật? 


Ở đây, này Nandiyä, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: 
"Đây là Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Vị Ấy thỏa 
mãn với lòng tịnh tín bắt động đối với Phật, không cố gắng thêm, ban ngày không sống 
viễn ly, ban đêm không sống Thiền tịnh. Do vị ấy sống phóng dật như vậy, nên không có 
hân hoan. Do không có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh 


an. Do không khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do tâm 


không định tĩnh, nên các pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấyđược 


gọi là trú phóng dật. 


Lại nữa, này Nandiyä, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp 
do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 


H 
^ " 


năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". Vị ấy thỏa mãn với lòng tịnh tín 
bắt động đối với Pháp, không cố gắng thêm, ban ngày không sống viễn ly, ban đêm không 
sống Thiền tịnh. Do vị ấy sống phóng dật như vậy, nên không có hân hoan. Do không có 
hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh an. Do không khinh an, 
nên sống đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các 


pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được gọi là trú phóng dật. 


Lại nữa, này Nandiyäã, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 
"Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là 
bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng 
tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". Vị ấy thỏa mãn với lòng 
tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, không cố gắng thêm, ban ngày không sống viễn ly, 
ban đêm không sống Thiền tịnh. Do vị ấy sống phóng dật như vậy, nên không có hân 
hoan. Do không có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh an. 
Do không khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do tâm 
không định tĩnh, nên các pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được 


gọi là trú phóng dật. 


Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, 
không bị nhiễm ô, không bị uễ nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đưa đến Thiền định. Vị này thỏa mãn với những giới được các bậc Thánh ái 
kính, không cố gắng thêm, ban ngày không sống viễn ly, ban đêm không sống Thiền tịnh. 
Do vị ấy trú phóng dật như vậy nên không có hân hoan. Do không có hân hoan, nên 
không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh an. Do không có khinh an, nên 
sống đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các 
pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được gọi là trú phóng dật. 


-- Này Nandiyä. thế nào là vị Thánh đê tử trú không phóng dật? 


Ở đây, này Nandiyä, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: 
"Đây là Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 


Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Vị này không 
thỏa mãn với lòng tịnh tín bất động ấy, cố gắng hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm 
sống Thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật, nên hân hoan khởi. Do vị ấy hân hoan, 
nên hỷ sanh. Do ý có hỷ, nên thân khinh an. Do thân khinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do 
tâm được lạc, nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp được hiện ra. Do các pháp 


được hiện ra, vị ấy được gọi là trú không phóng dật. 


Lại nữa, này Nandiyä, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bắt động đối với Pháp: "Pháp 
do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". Vị này không thỏa mãn với lòng 
tịnh tín bất động ấy, cố gắng hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm sống Thiền tịnh. 
Do vị ấy sống không phóng dật, nên hân hoan khởi. Do vị ấy hân hoan, nên hỷ sanh. Do ý 
có hỷ, nên thân khinh an. Do thân khinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc, nên 
vị ấy định tĩnh. Do tâm định tính, các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ấy 
được gọi là trú không phóng dật. 


Lại nữa, này Nandiyäã, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 
"Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là 
bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng 
tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". Vị này không thỏa mãn 
với lòng tịnh tín bất động ấy, cố gắng hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm sống 
Thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật, nên hân hoan khởi. Do vị ấy hân hoan, nên hỷ 
sanh. Do ý có hỷ, nên thân khinh an. Do thân khinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do 
tâm được lạc, nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp được hiện ra. Do các pháp 
được hiện ra, vị ấy được gọi là trú không phóng dật. 


Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, 
không bị nhiễm ô, không bị uễ nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đưa đến Thiền định. Vị ấy không thỏa mãn với các giới được các bậc Thánh ái 
kính, cố gắng tinh tắn hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm sống Thiền tịnh. Do vị ấy 
sống không phóng dật như vậy, hân hoan sanh. Vị ấy có hân hoan, nên hỷ sanh. Do ý có 
hỷ, nên thân kinh an. Do thân khinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc, nên vị 
ấy định tính. Do tâm định tính, các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ấy 
được gọi là trú không phóng dật. Như vậy, này Nandiyä, là vị Thánh đệ tử trú không phóng 
dật. 


[Tương Ưng 55.40] 


-- Này Dighãvu, sau khi Ông đã an trú trong bốn Dự lưu phần này, Ông hãy tu tập thêm 
sáu minh phần pháp. Ở đây, này Dĩghävu, Ông hãy trú, quán vô thường trong tất cả hành, 
quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, 


quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Như vậy, này Dĩghãvu, Ông cần phải học tập. 
[Tương Ưng 55.3] 


-OoOOO- 


